PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


LỜI NÓI ĐẦU 


Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có 
hai loại: Pháp tánh và Pháp tướng. Duy thức tôn thuộc về Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu 
Duy thức tôn gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triết học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ 
xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đã phải bóp trán nặn đầu vì nó. 


Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức có nhiều nguyên nhân: 


1. Rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa quen nghe; 

2. Phân tích các Hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều, và quá tỉ mỉ, làm cho học giảkhó 
nhớ. 

3. Sách vở Duy thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau; 

4. Những sách ấy phần nhiều là sách chữ Hán, văn lại quá cố nên người nay khó học; 

5. Phải có tu quán mới hiếu rõ được Duy thức. Vì những nguyên nhân trên, học giả phần đông đành 
bỏlỡ một môn triết học thâm thuý, cao siêu là Duy thức học! 

Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có những phương pháp và người hướng 


dẫn. 


Chúng tôi còn nhớ, khi đang tòng học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên (Vĩnh bình), một hôm Sưcụ 
Tuyên Linh (Lê Khánh Hoà) Giám đốc Phật học đường Lưỡng Xuyên đưa cho chúng tôi quyển "Đại thừa 
bá pháp minh môn luận” mà dạy rằng: 


"Duy thức là một môn học khó vô cùng. Văn chương đã khó danh từ lại nhiều, và hành tướng Tâm 
Vương, Tâm sở cũng rất phiền phức. Tôi đã ba năm nghiên cứu bộ Thành duy thức luận, mà như người 


— r | x>mmude—L 
ầ . ị 
te 


PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 


KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


LỜI NÓI ĐẦU 


Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, chia 
ra làm mười tôn, chung quy chỉ có hai loại: Pháp tánh và Pháp tướng. 
Duy thức tôn thuộc về Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu 
Duy thức tôn gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triết học 
rất cao siêu và rộng rãi, nên từ 


xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đã phải bóp trán nặn đầu 
vì nó. 


Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức có nhiều nguyên nhân: 
1. Rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa quen nghe; 
2. Phân tích các Hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều, 
và quá tỉ mỉ, làm cho học giảkhó nhớ. 


3. Sách vở Duy thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển 
nào trước, quyển nào sau; 4. Những sách ấy phần nhiều là sách chữ 
Hán, văn lại quá cổ nên người nay khó học; 5. Phải có tu quán mới 
hiểu rõ được Duy thức. Vì những nguyên nhân trên, học giả phần 
đông đành bỏlỡ một môn triết học thâm thuý, cao siêu là Duy thức 
học! 


Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có 
những phương pháp và người hướng dẫn. 


Chúng tôi còn nhớ, khi đang tòng học tại Phật học đường Lưỡng 
Xuyên (Vĩnh bình), một hôm Sưcụ 


Tuyên Linh (Lê Khánh Hoà) Giám đốc Phật học đường Lưỡng Xuyên 
đưa cho chúng tôi quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận" mà dạy 
rắng: 


"Duy thức là một môn học khó vô cùng. Văn chương đã khó danh từ 
lại nhiều, và hành tướng Tâm Vương, Tâm sở cũng rất phiền phức. 
Tôi đã ba năm nghiên cứu bộ Thành duy thức luận, mà như người đi 
vào rừng rậm, không tìm được lối ra. Đến năm Đinh Mão nhờ ban tổ 
chức trường hương chùa Long Khánh ở Quy Nhơn mời tôi làm Pháp 
sư. Tôi được may mắn gặp Hoà thượng Thập Tháp. Tôi thuật lại sự 
khó khăn trong việc nghiên cứu Thành duy thức của tôi. Hoà thượng 
Thập Tháp nghe xong, đem biếu tôi quyển "Đại thừa bá pháp minh 
môn luận chuế ngôn" và nói: "Tôi biếu ngài một cái chìa khoá để mở 
kho Duy thức. Người nghiên cứu Duy thức mà trước không đọc Luận 
này, thì cũng như người gỡ 


nùi tơ rối mà không tìmđược mối. Vậy Ngài nên đọc quyển Luận này 
cho kỹ rồi nghiên cứu Thành Duy thức. Ngài sẽ thấy dễ dàng..." 


Quả thật nhưthế. Sau khi tôi trở về Nam, chuyên chú đọc quyển "Đại 
thừa bá pháp minh môn luận" 


trong ba tháng, tôi trở lại nghiên cứu Thành Duy thức, thấy không 
còn khó khăn như trước nữa. Bởi thế, quyển "Bá pháp" này đối với 
tôi quý báu vô cùng: Ngoài cái kỹ niện vô giá của Hoà thượng Thập 
Tháp, nó còn là một cái chìa khoá cho tôi mở cửa vào Duy thức. 


"Hôm nay, tôi trao lại cho các ông quyển Luận này để các ông khởi 


công trong việc nghiên cứu Duy thức". 


Mặc dù Sư cụThập Tháp và Sư cụ Tuyên Linh đã về cõi Phật gần hai 
chục năm rồi, song những kỹ 


niệm cao quý của hai Sư cụ mà chúng tôi được vinh hạnh theo hầu 
trong mấy năm, vẫn còn ghi đậm nét trong tâm hồn chúng tôi, và 
những lời vàng ngọc trên vần còn văng vang bên tai chúng tôi. 
Ngày nay, đểnhắc nhỡ công đức lớn lao của hai Sư cụ, những vị đã 
lập công đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và 
cũng để cho học giới nước nhà nghiên cứu được dễ dàng môn học 
Duy thức, chúng tôi đánh bạo, cố gắng phiên dịch và giải thích quyển 
"Đại thừa bá pháp minh môn luận" này và đổi danh đề là "Duy thức 
nhập môn" cho dễ hiểu. Quyển Duy thức nhập môn này, nhưdanh đề 
của nó` đã nêu lên, sẽ hướng dẫn quí vị độc giả đi đúng vào cửa của 
toà nhà Duy thức. 

Quí độc giả hãy đọc và nhớ kỹ quyển sách này, rồi tiếp tục đọc 
những quyển Duy thức học tập L,I,IH, v.v...thì quí vị sẽ thấy mình 
đang bước dần một cách dễ dàng và thú vị lên toà lâu đài rực rỡ và 
đồ sộ 

của Duy thức. 

Mong quí vị sếchóng đạt được mục đích. 

Biên tại Phật học đường NamViỆt 

Mạnh Đông năm Mậu Tuất (1958) 

THÍCH THIỆN HOA 

TẬP NHỨT 


LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 


BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ NHỨT 


LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP 

(Trích yếu Bài này nên học thuộc lòng) 
-¬- OỠO --- 

PHẦN THỨ NHỨT 

CHÁNH VĂN 


Hỏi: Như lời Phật dạy: "Tất cả các pháp đều vô ngã". Vậy cái gì là 
"Tất cả pháp" và sao gọi là 


"vô ngã"? 


Đáp: Tất cả các pháp tuy nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp, chia 
làm 5 loại: I. Tâm pháp (Có 8 món) 


II. Tâm sở hữu pháp (Có 51 món) 

II. Sắc pháp (Có 11 món) 

IV. Tâm bát tương ưng hành pháp (Có 24 món) 

V. Vô vi pháp (Có 6 món) 

LƯỢC GIẢI 

I. TÂM PHÁP HOẶC GỌI LÀ TÂM VƯƠNG CÓ 8 MÓN 
1. Nhãn thức (cái biết của mắt) 

2. Nhĩ thức (cái biết của tai) 

3. Tỹ thức (cái biết của mũi) 

4. Thiệt thức (cái biết của lưỡi) 


5. Thân thức (cái biết của thân) 


6. Ý thức (cái biết của ý) 
7. Mạt na thức (Thức thứ 7) 
8.A lại da thức (Thức thứ 8) 


II. TÂM SỞ HỮU PHÁP, GỌI TẮT LÀ TÂM SỞ, GÓ 51 MÓN, PHÂN 


LÀM 6 LOẠI: 1. Biến thành, có năm: Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư. 
2. Biệt cảnh, có năm: Dục, Thắng giải, Niệm, Định, Huệ. 


3. Thiện, có mười một: Tín, Tàm, Quí, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tỉnh 
tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xả, Bất hại. 


4. Căn bản phiền não, có sáu: Tham, Sân, Si, Mạn, nghi, Ác kiến. 


Ác kiến lại chia làm năm: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, KIến thủ, 
Giới cấm thủ. 


5. Tuỳ phiền não, có 20 món, chia làm ba loại: 


a) Tiểu tuỳ, có 10: Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuồng, Siễm, Hại, 
Kiêu. 


b) Trung tuỳ, có 2: Vô tàm, Vô quí. 


c) Đại tuỳ, có8: Trạo cử, Hôn trần, Bất tín, Giải đãi, Phóng dật, Thất 
niệm, Tán loạn, Bất chánh tri. 


6. Bất định, có bốn món: Hối, Miên, Tầm, Tư. 
II. SẮC PHÁP, CÓ 11 MÓN: 
Năm căn: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỹ căn, Thiệt căn và Thân căn. 


Sáu trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp 
trần. 

IV. TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP, GỌI TẮT LÀ "BẤT 
TƯƠNG ƯNG HÀNH", CÓ 24 MÓN: Đắc, Mạng căn, Chúng đồng 
phận, Di sanh tánh, Vô tưởng định, Diệt tận định, Vô tưởng báo, 
Danh thần, Cú thân, Văn thân, Sanh, Trụ, Lão, Vô thường, Lưu 
chuyển, Định dị Tương ưng. Thế tốc, Thứ đệ, Thời, Phương, Số, HOà 
hiệp tánh, Bất hoà hiệp tánh. 


V. VÔ VI PHÁP, CÓ 6 MÓN: 


Hư không vô vi, Trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vi, Bất động diệt 
vô vi, Tưởng thọ diệt vô vi, Chơn như vô vi. 


Nguyên văn chữ Hán 


Nhứt thế tối thắng cố 


Dữ thử tương ưng cố 
Nhị sở hiện ảnh cố 
Tam vị sai biệt cố 

Tứ sở hiển thị cố 
Như thị tứ đệ. 

Dịch nghĩa: 


Thứ lớp như vầy: Tâm vương hơn tất cả. Tâm vương cùng Tâm sở hợp 
nhau. Do hai món: Tâm vương và Tâm sở, mà hiện ra ảnh tượng là "sắc 
pháp". Do ba món: Tâm vương, Tâm sở và Sắc pháp, mà thành ra 24 món 
sai khác là "Bất tương ưng hành". Do bốn món: Tâm vương, Tâm sở, Bất 
tương ưng hành, đều thuộc về Pháp Hữu vi, nên hiện ra 6 Pháp Vô vi. 
LƯỢC GIẢI 

Tóm lại, ngoại nhơn hỏi: "Gái gì là tất cả pháp ? Đại ý, Luận chủ trả 
lời: Các pháp tuy nhiều, nhưng ước lược chỉ có một trăm pháp, phân 
làm 5 loại:1. Tâm vương có 8; 2. Tâm sở có 5; 3. Sắc pháp có 11; 4. 
Bất tương ưng hành có 24; 5. Vô vi pháp có 6. Trong 5 loại, lại chia 
làm hai: Bốn loại trên thuộc về Pháp Hữu vi, loại thứ 5 thuộc về 
pháp Vô vi. 


22x11 


Trên nguyên văn nói "tất cả pháp" tức là pháp Hữu vi và vô vi vậy. 
Từ trước đến đây Luận chủ đã trả 


lời xong câu hỏi thứ nhứt: "Gái gì là tất cả pháp". 


Vì muốn cho học giả dễ nhớ, nên Cổ nhơn có làm bài kệ bốn câu, tóm 
lại 100 pháp như vầy: Sắc pháp thập nhứt, tâm pháp bát, 


Ngũ thập nhứt cá tâm sở pháp 
Nhị thập tứ chủng bất tương ưng, 
Lục cá Vô vi thành bá pháp. 

Dịch nghĩa: 

Sắc pháp mười một, Tâm pháp tám, 


Năm mươi mốt món Tâm sở pháp, 


Hai mươi mốt món Bất tương ưng, 


Sáu món Vô vỉ thành trăm pháp. 


PHẦN THỨ HAI 

Luận chủ trả lời câu hỏi thứ hai: "Sao gọi là vô ngã?" 

CHÁNH VĂN 

Nói "vô ngã", lược có 2 món: 

1. Nhơn vô ngã, 2. Pháp vô ngã. 

LƯỢC GIẢI 

Chúng sinh chấp thân, tâm này thật là mình (ta), như thế là "Nhơn 
ngã" ; chấp núi, sông, đất, nước, tất cả sự vật bên ngoài là thật có, 
như thế là "Pháp ngã". 


Vì "nhơn" không thật có và "Pháp" cũng không thật có, nên Phật gọi 
rằng: "Tất cả Pháp vô ngã"; tức là 


"Nhơn không thật" và "Pháp không thật" vậy. 


Như thế là Luận chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ hai: "Thế nào là vô 
4a" 


ngã 
TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ HAI 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP 


Nguyên văn chữ Hán 


Như Thế Tôn ngôn: 
"Nhứt thế pháp vô ngã". 


Hà dẳng nhứt thế pháp ? 


Vân hà vi vô ngã ? 

Dịch nghĩa: 

Như lời đức Thế Tôn nói: 

"Tất cả Pháp không thật". 

Vậy, cái gì là "tất cả Pháp"? 

Và sao gọi là "không thật"? 

LƯỢC GIẢI 

Chữ "PHÁP" tức là tất cả sự vật từ tinh thần lẫn vật chất, nào Thánh 
Phàm chơn vọng, hữu tình vô tình, hữu hình vô hình, hữu vi vô vi, 
v.v...đều gọi là Pháp. 


Dịch đúng theo văn Tàu: "Phàm cái gì, tự nó có thể giữ được hình 
dáng hay khuôn khổ của nó, làm cho người, khi trông đến nó, biết đó 


Z 


là vật gì, thì gọi là "Pháp" (Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải). 

Chữ "NGÃ" là Ta hay Tôi. Phàm nói "Ta" thì phải đủ hai điều kiện: 1. 
Tự tại hay tự chủ, 2. Có thể sắp đặt sai khiến mọi việc. Như thế mới 
được gọi "Ta". Nhưng chữ "vô ngã" ở đây, nên hiểu nghĩa là 


"không thật" thì rõ hơn. 


PHẦN THỨ NHẤT, NÓI 100 PHÁP 
Nguyên văn chữ Hán 

Nhứt thế pháp giả, lược hữu ngũ chủng: 
Nhứt giả Tâm pháp, 


Nhị giả Tâm sở hữu pháp, 


Tam giả Sắc pháp, 


Tứ giả Tâm bất tương ưng hành pháp, 


Ngũ giả Vô vi pháp. 

Dịch nghĩa 

Nói tất cả Pháp có năm món: 

1. Tâm pháp 

2. Tâm sở hữu pháp 

3. Sắc pháp 

4. Tâm bẫt tương ưng hành pháp 

5. Vô vỉ pháp 

LƯỢC GIẢI 

Chữ "TÂM" có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa: 

1. Tập khởi: Chứa nhóm và phát khởi. Nghĩa này thuộc về thức thứ 
Tám (Tàng thức). Vì thức này có công năng "chứa nhóm" chủng tử 
của các pháp, rồi "phát khởi" ra hiện hành. 

2. Tích tập: Chứa nhóm. Nghĩa này thuộc về bảy thức trước. Vì bảy 
thức trước có công năng "chứa nhóm" các pháp hiện hành để huân 
vào Tàng thức. 

Trái lại, Bảy thứ`c trước cũng có nghĩa "tập khởi" (chứa nhóm và 
phát khởi), vì bảy thức trước có công năng "chứa nhóm" các pháp 
hiện hành, để huân vào Tàng thức, "khởi thành" chủng tử. 


Thức thứ Tám cũng có nghĩa "tích tập" (chứa nhóm), vì thức thứ 
Tám có công năng "chứa nhóm" 


chủng tử của các pháp vậy. 


3. Duyên lự: Duyên cảnh, khởi phân biệt. Tám thức đều tự duyên cái 
cảnh tướng phần của mình, rồi khởi ra phân biệt (lự). 


4. Thức: Hiểu biết phân biệt. Cả tám thức đều có công dụng hiểu 
biết phân biệt. 


5. Ý:Sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cả tám thức đều niệm 
niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. 


6. Tâm,Ý và Thức: Vì y theo đặc tánh của mỗi thức, thì thức thứ 
Tám về nghĩa"Tích tập" thù thắng, nên gọi là"Tâm"; thức thứ Bảy về 
nghĩa"sanh diệt tương tục" thù thắng, nên gọi là "Ý" và sáu thức trước 
về nghĩa phân biệt thù thắng nên goi là:Thức". 


Chữ "TÂM PHÁp": Pháp thuộc về Tâm. Vì 8 món Tâm này có công 
năng thù thắng hơn hết; cũng như 


ông Vua có oai quyền thế lực, thống trị thiên hạ, cho nên cũng gọi là 
"Tâm vương". 


wxww% 


NGƯỜI HỌC NÊN HỌC THUỘC LÒNG NHỮNG DANH TỪ SAU ĐÂY: 
I. Ba cảnh: a) Tánh cảnh, b) Độc ảnh cảnh, c) Đới chất cảnh. 

II. Ba lượng: a) Hiện lượng, b) Tỷ lượng, c) Phi lượng. 

II. Ba tánh: a) Thiện tánh, b) Ác tánh, c) Vô ký tánh. 

IV. Ba thọ: a) Khổ thọ, b) Lạc thọ, c) Xả thọ. 

V.Năm thọ: a) Khổ thọ, b) Lạc thọ, c) Ưu thọ, d) Hỷ thọ, đ) Xả thọ. 


VI. Tâm có bốn phần: a) Tướng phần, b) Kiến phần, c)Tự chứng 
phần, d) Chứng tự chứng phần. 


VII. 51 món Tâm sở, phân làm 6 vị: 
a) Biến hành, có 5 

b) Biệt cảnh, có 5 

c) Thiện, có 11 

d) Căn bổn phiền não, có 6 

e)Tuỳ phiền não, có 20 

ø) Bất định, có 4 


a) Dục giới: 1. Ngũ thú tạp cư địa. 


2. Ly, sanh hỷ lạc địa. 


3. Định, sanh hỷ lạc địa. 

VII. Ba giới b) Sắc giới: 4. Ly hỷ, diệu lạc địa. 
và chín địa 5. Xả niệm thanh tịnh địa 

6. Không vô biên xứ địa 

7. Thúc vô biên xứ địa 

c) Vô sắc giới: 8.Vô sở hữu xứ địa 

9.Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ địa. 

Tư lượng vi: 

1. Thập trụ, 2. Thập hạnh, 

3. Thập hồi hướng. 

a) Hiền: Tứ gia hạnh vị: 

1. Noãn, 2. Đảnh, 3. Nhẫn, 

4. Thế đệ nhứt. 

IX. Bồ tát 1. Hoan hỷ địa, 2. Ly cấu địa, 
có hai 3. Phát quang địa, 4. Diệm huệ 
địa, 5. Nan thắng địa, 6. Hiện 

b) Thánh: tiền địa, 7. Viễnhành địa, 8. Bất 
động địa, 9. Thiện huệ địa, 

10. Pháp vân địa. 

X. Tám thức và các duyên: 

Nhãn thức, có 9 duyên: 1. Hư không, 2. Ánh sáng, 3. Căn, 4. Cảnh, 5. 
Tác ý, 6. Phân biỆt y, 7. 


Nhiễm tịnh y, 8. Căn bản y, 9. Chủng tửỬ. 


Nhĩ thức, có 8 duyên: Các duyên cũng đồng như Nhãn thức trên, chỉ 
trừ " ánh sáng". 


Ba thức: Tỹ, Thiệt và Thân, lại còn có 7 duyên: Các duyên đồng như 
Nhãn thức trên, chỉ bớt 2 


duyên là Hư không và Ánh sáng. 


Ý thức, có 5 duyên: 1. Căn, 2. Cảnh, 3. Tác ý, 4. Căn bản y, 5. Chủng 
tử. 


Mạt na thức, có 3 duyên: 1. Căn cảnh, 2. Tác ý, 3. Chủng tử. 


A lại da thức, có 3 duyên: 1. Căn (Mạt na), 2. Cảnh (thân căn, khí 
giới và chủng tử), 3. Tác ý, 4. 


Chủng tử. 

Vì muốn dễ nhớ, nên Cổ nhơn có bài tụng như sau: 

Nhãn thức cửu duyên sanh 

Nhĩ thức duy tùng bát 

Tỹ, Thiệt, Thân tam,thất 

Hậu tam; ngũ, tam, tứ 

Dịch nghĩa 

Nhãn thức đủ chín duyên 

Nhĩ thức chỈ còn tám 

Tÿ, Thiệt, Thân có bảy 

Sau bq; năm, ba bốn 

LƯỢC GIẢI 

Nhãn thức có đủ chín duyên; Nhĩ thức chỉ có 8 duyên; Tỹ, Thiệt và 
Thân ba thức này lại có 7 duyên; còn ba thức sau thì thức thứ 6 có 5 
duyên, thức thứ 7 có 3 duyên và thức thứ 8 có 4 duyên. (Thức thứ 


7 lấy kiến phần của A lại da thức làm cảnh; Thức thứ 8 lấy căn thân, 
khí giới và chủng tử làm cảnh). 


TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀITHỨ BA 

I. TÂM VƯƠNG (CÓ TÁM MÓN) 


Tám món tâm này rất thù thắng,tự tại và tự chủ; cũng như vị Quốc 
vương, nên gọi là Tâm vương(nhứt thế tối thắng cố) 


NĂM THỨC TRƯỚC 
(TIỀN NGŨ THỨC) 


1. Nhãn thức: Gái biết của con mắt. Vì thức này nương Nhãn căn, 
khởi ra tác dụng phân biệt vềsắc trần, nên gọi là "Nhãn thức". 


2. Nhĩ thức: Cái biết củalỗ tai. Vì thức này nương Nhĩ căn, khởi ra 
tác dụng phân biệt vềthinh trần, nên gọi là "Nhĩ thức". 


3. Tỹ thức: Cái biết củamũi. Vì thức này nương Tỹ căn, khởi ra tác 
dụng phân biệt về hương trần, nên gọi là "Tỹ thức". 


4. Thiệt thức: Cái biết củalưỡi. Vì thức này nương Thiệt căn, khởi ra 
tác dụng phân biệt về vi trần, nên gọi là "Thiệt thức". 


5. Thân thức: Cái biết củathân. Vì thức này nương thân căn, khởi ra 
tác dụng phân biệt về xúc trần, nên gọi là "Thân thức". 


Trong 8 thức Tâm vương. Vì 5 thức này ở bên ngoài và trước, nên 
cũng gọi là "Tiền ngũthức" (năm thức trước). 

KHI Ở ĐỊA VỊPHÀM PHU NĂM THỨC NÀY ĐỐI VỚI: 

1. Ba cảnh: Năm thức này chỉ có"Tánh cảnh" 


2. Ba lượng: Năm thức này chỉ có"Hiện lượng" 


3. Ba tánh: Năm thức này có đủ 3 tánh: Thiện,Ác và Vô ký. 
4. Năm thọ: Năm thức này chỉ có 3 thọ: Khổ, Lạc và Xả thọ. 


5. Ba cõi: Ở cõi Dục thì năm thức này đủ cả, đến cõi Sắc chỉ cỏn 
thức: Nhãn,Nhĩ và Thân; vì hai thức Tỹ và Thiệt không hiện 
hành(Nhãn, Nhĩ, Thân tam Nhị địa cư). 


6. Chín địa: Năm thức này chỉ ở trong hai địa: 1. Ngũ thú tạp cư địa, 
tức là cõi Dục thuộc về Sơ địa. 2. 


Ly sanh hỷ lạc địa, ở cõi Sắc, thuộc Sơ thiền gọi là Nhị địa. 


7. Năm mươi mốt Tâm sở: Năm thức này chỉ tương ưng 34 tâm sở: 5 
món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món Thiện, 3 món Căn bản 
phiền não, 2 món Trung tuỳ và 8 món đại tuỳ. 


8. :Chín duyên:Nhãn thức đủ 9 duyên, Nhĩ thức chỉ còn 8 duyên 
(thiếu Minh), 3 thức Tỹ,Thiệt và Thân chỉ có 7 duyên ( thiếu Minh và 
Không ). 


9. Thể: Thể của 5 thức này, chỉ có Tự tánh phân biệt, không có Tuỳ 
niệm phân biệt và Kế đạt phân biệt. 


10. Tướng: Thức với căn khó phân (ngu giả nan phân thức dữ căn). 


11. Nghiệp dụng: Duyên trần cảnh. Song 2 thức: Nhãn và Nhĩ phải 
cách trần cảnh mới phân biệt được. 


Còn 3 thức: Tỹ, Thiệt và Thân phải hiệp với trần cảnh mới phân 
biệtđược. 


KHI LÊN THÁNH VỊ NĂM THỨC NÀY ĐỐI VỚI: 


1. Quán hạnh (tu): Khi lên Thánh vị, thì 5 thức này chuyển thành 
"Hậu đắc trí", và biến ra cái Tướng phần của 2 món chơn như (Sanh 
không chơn như và pháp không chơn như) mà quán (duyên). 


2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí: Khi thức thứ 8 đã chuyển thành 
"Đại viên cảnh trí", thì các căn được vô lậu; lúc bấy giờ 5 thức này 
cũng được vô lậu và chuyển làm "Thành sở tác trí". 


3. Chứng quả và diệu dụng: Khi chứng quả vị Phật thì 5 thức này 
chuyển làm "Thành sở tác trí". Lúc bấy giờ nó có công dụng hoá hiện 
ra 3 loại thân để giáo hoá và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho 
chúng sanh. 


BA LOẠI THÂN: 


1. Thân Đại hoá tức là Thắng ứng thân. Thân này cao 1.000 trượng, 
để giáo hoá hàng Đại thừa BồTát. 

2. Thân Tiểu hoá tức là Liệt ứng thân. Thân này cao một trượng sáu 
thước, để giáo hoá hàng Tam hiền Bồ Tát cùng Nhị thừa và phàm 
phu. 

3. Thân Tuyloại hoá. Thân này tuỳ theo loại chúng sanh mà hoá hiện. 


* 


Vì muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát thức Qui củ, Ngài 
Huyền Trang Pháp sư có làm ba bài tụng tóm tắt lại 5 thức như sau. 
Hai bài tụng đầu là nói 5 thức này khi cònở địa vị phàm phu, bài 
tụng thứ 3 là nói khi lên Thánh vị. 

Bài tụng thứnhứt 

Tánh cảnh, Hiện lượng, thông tam Tánh 

Nhãn, Nhĩ, Thân tam Nhị địa cư 

Biến hành, Biệt cảnh, Thiện thập nhứt 

Trung nhị, Đại bát, Tham, Sân, Sỉ 

Dịch nghĩa 

Tánh cảnh, Hiện lượng, thông ba Tánh 

Nhãn, Nhĩ, Thân ba ở Nhị địa 

Biến hành, Biệt cảnh, Thiệt mười một 


Trung hai, Đại tám, Tham, Sân, Sỉ 


LƯỢC GIẢI 


Trong 3 Cảnh thì 5 thức này chỉ có "Tánh cảnh"; trong 3 lượng nó chỉ 
có "Hiện lượng"; còn 3 Tánh thì nó đủ cả Thiện, Ác và Vô ký. 


Ở cõi Dục là Sơ địa, thì đủ cả 5 thức. Lên cõi Sắc về Nhị địa, thì chỉ 
còn 3 thức là: Nhãn, Nhĩvà Thân. 


Nói về Tâm sở,thì 5 thức này tương ưng với 34 món: 5 món Biến 


hành, 5 món Biệt cảnh, 11 món Thiện, 2 món Trung tuỳ, 8 món Đại 
tuỳ và 3 món Căn bản phiền não là: Tham, Sân, Sỉ. 


Bài tụng thứhai 

Ngũ thức đồng y Tịnh sắc căn 

Cửu duyên, bát, thất hảo tương lân 

Hiệp tam, ly nhị, quán trần thế 

Ngu giả nan phân thức đữ căn 

Dịch nghĩa 

Năm thức đồng nương Tịnh sắc căn 

Chín, tám, bảy duyên ưa gần nhau 

Ba hiệp, hai rời, duyên trần cảnh 

Ngu giả khó phân Thức và Căn . 

LƯỢC GIẢI 

Căn, có 2 loại: 1. Phù trần căn:Căn thô phù bên ngoài. 2. Tịnh sắc 
căn: căn thanh tịnh tỉnh tế ở bên trong; cũng gọi là "Thắng nghĩa 
căn", vì căn này rất thù thắng. 


Năm thức đều nương 5 căn Tịnh sắc và nhờ có các duyên mới sanh ra 
được. Như Nhãn thức nhờ 9 


duyên, Nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, Tỹ, Thiệt và Thân mỗi thức chỉ có 7 
duyên. 

Ba thức: Tỹ,Thiệt và Thân phải hiệp với trần cảnh mới duyên được; 
còn 2 thức là Nhãn và Nhĩphải cách hở trần cảnh mới duyên được. 
Chúng phàm phu và hàng Nhị thừa vì chấp pháp nặng nề, nên khó 
phân biệt cái nào là Thức và cái nào là Căn. Vì thế, mà cả hai đều bị 
gọi là "Ngu giả". 

Bài tụng thứba 

Biến tướng quán không duy hậu đắc 


Quả trung du tựbất thuyên chơn 


Viên minh sơphát thành Vô lậu 

Tam loại phân thân tức khổ luân. 

Dịch nghĩa 

Trí Hậu đắc biến tướng không, quán (duyên) 

Khi chứng quả còn chẳng nói chơn 

Viên minh vừa phát thành Vô lậu 

Phân thân ba loại, đứt khổ luân. 

LƯỢC GIẢI 

Năm thức này không có "Căn bản trí" mà chỉ có "Hậu đắc trí". Khi 
duyên chơn như thì nó chỉ biến lại tướng phần của hai món chơn 
như (Sanh không chơn nhưvà Pháp không chơn như) mà duyên, chớ 


không thể trực tiếp thân duyên được; vì nó không có "Căn bản trí" 
nên không thể thân duyên. 


Khi chứng được Thánh quả, cũng không thể nói "Năm thức này thân 
duyên được chơn như", huống chỉ là trong lúc tu nhơn. 


Đến khi thức thứ Tám vừa chuyển thànhĐại viên cảnh trí (viên minh 
sơ phát) thì 5 thức này thành Vô lậu. Lúc bấy giờ, 5 thức này có công 
dụng hiện ra ba loại thân để hoáđộ và dứt trừ các khổ sanh tử 

luân hồi cho chúng sanh. 

Câu "Biến tướng không quán": Biến lại tướng chơn như mà duyên. 
Chữ "Tướng không" là tướng Ngã không và Pháp không tức là Chơn 
như (nhị không chơn như). Chữ "Quán" là duyên. Nghĩa là:Trí Hậu 
đắc này chỉ biến lại tướng chơn như mà duyên. 

Chữ "Nói Chơn": Nghĩa là nói thân duyên Chơn như. 

TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 


Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ TƯ 

Ý THỨC (THỨC THỨ SÁU) 


Thức này nương Ý căn (thức thứ 7) khởi tác dụng phân biệt Pháp 
trần, nên gọi là "Y thức". 


Trong tám thức duy có thức thứ Sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan 
hơn hết, nên trong bài thơBát thức có câu rằng:"Độc hữu nhứt cá tối 
linh ly" (riêng có một cái thức rất lanh lẹ). Suy nghĩ làm việc phải, 
thức này đứng đầu; còn tính toán tạo tác việc ác, thì nó cũng hơn cả. 
Bởi thế nên trong Duy thức nói:"Công vi thủ, tội vi khôi" (Nói về 
"Công" thì thức này hơn hết, còn luận về "Tội" thì nó cũng đứng đầu). 
Thức này cũng có công năng chấp Ngã và chấp Pháp. 

Một điều mà người học thường thắc mắc: Tại sao thức thứ Sáu gọi là 
"Ý thức", mà thức thứ Bảy cũng gọi là "Ý thức"? trong Đại thừa bá 
pháp minh môn luận chuế ngôn, có giải thích như vầy: Thức thứ 

Sáu mà gọi là "Ý thức" vì thức này nương "Ý căn" mà khởi ra phân 
biệt, nên gọi "Ý thức". Nghĩa là thức của Ý căn. "Thức" là năng y, 
còn"Ý" là bị y, hai phần khác nhau.cũng như nói "Nhãn thức", tức là 
thức của Nhãn căn. Thế là căn với thức khác nhau. 

Còn thức thứBảy mà gọi là "ý thức"; chữ "Ý" là sanh diệt tương tục 
không gián đoạn. Vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn 
nên gọi là "Ý thức". Thế là "Thức" tức là "Ý" không khác. Cũng như 


"Tàng thức", chữ "Tàng" là chứa đựng. Vì thức này chứa đựng các 
pháp, nên gọi là "Tàng thức". Thế là 


"Thức" tức là "Tàng (chứa) không khác. 
KHI Ở ĐIẠ VỊPHÀM PHU, THỨC NÀY ĐỐI VỚI: 


1. Ba cảnh: Thức này có đủ ba cảnh: 


a) Tánh cảnh, b) Độc ảnh cảnh, c) Đới chất cảnh. 
2. Ba lượng: Thức này có đủ ba lượng: 


a) Hiện lượng, b) Tỷ lượng, c) Phi lượng. 


3. Ba tánh: Thức này có đủ ba tánh: 

a) Thiện tánh, b) Ác tánh, c) Vô ký tánh. 

4. Ba cõi: Thức này có đủ trong ba cõi: 

a) Cõi dục, b) cõi sắc, c) cõi Vô sắc. 

5.Chín địa: Thức này có đủ trong chín địa: 

6. Tâm sở: Thức này có đủ 51 món Tâm sở: 5 món Biến hành, 5 món 
Biệt cảnh, 11 món Thiện, 6 món căn bản phiền não, 20 món Tùy 
phiền não, 4 món Bất định. 

7. Chín duyên: Trong chín duyên, thuức này chỉ có 5 duyên: a) Căn 
duyên, b) Cảnh duyên, c)Tác ý duyên, đ)Căn bản duyên, e) Chủng tử 
duyên. 


8. Thể (tánh): Thể của thức này có ba món phân biệt: a)Tự tánh phân 
biệt, b)Tuỳ niệm phân biệt, c) Kế đạt phân biệt. 


9. Tướng: Tướng của thức này là luân chuyển trong ba cõi (tam giới 
luân thời dị khả tri). 


10. Nghiệp dụng: Nghiệp dụng của thức này làm cho thân và miệng 
tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp để cảm thọ quả báo trong ba cõi. 
Và ba tánh cùng năm Thọ, thức nàt thường thay đổi luôn. 


KHI LÊN THÁNH VỊ, THỨC NÀY ĐỐI VỚI 


1. Quán hạnh (tu): Thức thứ sáu này quán sanh không, phá trừ ngã 
chấp và quán pháp không, phá trừ pháp chấp. 


2. Đoạn hoặc và thành trí: Thức này có năm giai đoạn trừ hoặc 
chuyển thành trí: a)Đến vị Tưlương, thì thức này mới chinh phục 
được hai món hiện hành của ngã chấp. 


b)Đến vị Kiếnđạo, thì thức này mới đoạn được hai món chủng tử về 
phần phân biệt của ngã chấp và pháp chấp. 


c)Đến vị Tu tập, thức này đoạn được hai món hiện hành và chỉnh 
phục được hai chủng tử cu sanh của ngã chấp và pháp chấp. 


d)Đến vị Viễn hành trở lên thì thức này mới đoạn hết cu sanh ngã 
chấp và hoàn toàn vô lậu. 


e)Đến vị Đẳng giác, thức này đoạn hết cu sanh pháp chấp,chuyển 
thành Diệu quan sát trí. 


3. Chứng quả và diệu dụng: Khi chứng quả vị Phật, thì thức này 
chuyển thành Diệu quan sát trí và có công năng chiếu soi căn cơ của 
chúng sanh trong Đại thiên thế giới, rồi tùy cơthuyết pháp hoá độ 
hàm linh. 

Muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát thức quy củ, ngài Huyền 
Trang Pháp sư có làm ba bài tụng như sau. Hai bài tụng đầu, nói thức 
này khi ở điạ vị Phàm phu, bài tụng thứ ba nói thức này khi đặng 
Thánh quả. 

Bài tụng thứnhứt 

Tam Tánh, tam Lượng thông tam Cảnh 

Tam giới luân thời di khả tri 

Tương ưng Tâm sở ngũ thật nhứt 

Thiện ác lâm thời biệt phối chỉ. 

Dịch nghiã 

Ba Tánh, ba Lượng và ba Cảnh 

Luân chuyển ba cõi rất dễ biết 

Tâm sở tươngưng năm mươi mốt 

Thiện ác đến thời riêng phối hiệp. 

LƯỢC GIẢI 

Thức thứ Sáu này đủ cả ba Tánh, ba Lượng và ba Cảnh. Nó luân hồi 
trong ba cõi rất dễ biết. Những Tâm sở tương ưng với thức này có 51 


món. Khi thức này nghĩ việc lành thì có Thiện tâm sở riêng phối hiệp, 
còn khi nghĩ việc ác thì có Ác tâm sở riêng phối hiệp. 


Bài tụng thứhai 


Tánh, Giới, Thọtam hằng chuyển dịch 


Căn, Tùy, Tín dẳng đồng tương liên 
Động thân phát ngữ độc vi tối 

Dẫn, Mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. 
Dịch nghiã 

Tánh, Giới, Thọba thường biến đổi 
Căn, Tuỳ, Tín chung nhau liên tiếp 
Thân động, miệng thốt nó hơn hết 
Dẫn nghiệp, Mãn nghiệp thọ quả báo 
LƯỢC GIẢI 


Thức Này đối với ba Tánh, ba Giới và năm Thọ thì nó thường thay 
đổi; khi thì vui lúc lại buồn, ...51 


món Tâm sở, như căn bổn phiền não, Tuỳ phiền não và Thiện tâm sở, 
...cùng nhau liên tiếp không lúc nào rời thức này. Làm cho thân động 
và miệng nói, duy có thức này là hơn hết. Nó tạo ra dẫn nghiệp và 
mãn nghiệp để chiêu cảm quả báo đời sau. 

Baì tụng thứba 

Phát khởi sơtâm Hoan hỷ địa 


Cu sanh du tựhiện triền miên 


Viễn hành địa hậu thuần vô lậu 
Quán sát viên minh chiếu Đại thiên. 
Dịch nghĩa 

Khi đặng sơ tâm Hoan hỷ địa 

Cu sanh ngã, pháp hiện còn ẩn 
Viễn hành vềsau thuần vô lậu 
Quán sát viên mãn khắp Đại thiên 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả trong lúc trãi qua Thập thánh thì thứ c này có ba thời kỳ 
đoạn phiền não và thuần vô lậu. 


1. Khi lên Sơ địa, tức là Hoan hỷ địa, thì phân biệt ngã chấp và pháp 
chấp đều đã đoạn. Nhưng cu sanh ngã chấp và pháp chấp hãy còn 
hiện hành và miên phục trong Tàng thức, chưa có thể chỉnh phục và 
đoạn trừ được. 


2. Khi đến Viễn hành địa (tức là Thất địa) trở lên thì mới đoạn được 
chủng tử cu sanh của ngã chấp và chỉnh phục được hiện hành của 
pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này mới thuần Vô lậu. 

3. Khi sắp lên quả Phật thì đoạn được chủng tử cu sanh của pháp 
chấp. Lúc bấy giờ thức này chuyển thành Diệu quan sát trí, quán sát 
chiếu soi cả Đajthiên thế giới và tuỳ theo căn cơ của mỗi loài mà 
thuyết pháp giáo hoá. 

TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 

BÀI THỨ NĂM 

MẠT NA THỨC (THỨC THỨ BẢY) 

Thức này có nhiều tên: 1. Mạt na (goj theo nguyên âm tiếng Phạn), 2. 
Ý căn: Thức này là căn của ý thức (Thức thứ Sáu); Vì thức thứ Sáu 
nương thức này phát sanh. 3. Thức thứ Bảy: Theo thứ đệ thì thức 
này đứng nhằm thứ Bảy. 4. Truyền thống thức: Vì thức này có công 
năng truyền các pháp hiện hành. 5. Ý thức, vì thức này sanh diệt 
tương tục không gián đoạn nên gọi là "Ý", Song, sợ người lầm lộn với 
ý thức thứ Sáu, nên thức thứ Bảy này chỉ gọi là "Y", mà không thêm 
chữ "Thức". Thức này chỉ 

duyên kiến phần cuả thức A lại da chấp làm thật ngã và thật pháp. 


KHI Ở ĐIẠ VỊPHÀM PHU, THỨC NÀY ĐỐI VỚI: 


1. Ba cảnh: Thức này chỉ có Đới chất cảnh 

2. Ba lượng: Thức này chỉ có Phi lượng 

3. Ba tánh: Thức này chỉ có Hữu phú Vô ký tánh. 

4. Ba giới: Trong ba Giới, thức này đều có đủ. 

5. Chín địa: Trong chín Địa, thức này có đủ. 

6.Tâm sở: Thức này có 18 tâm sở: 5 món Biến hành, 1 món Huệ trong 
Biệt cảnh, 4 món căn bổn phiền não: Si, Kiến, Mạn, Ái và 8 món Đại 
tùy. 


7.Chín duyên: Thức này chỉ có ba duyên: 1. Căn cảnh duyên. 2. Tác ý 
duyên. 3. Chủng tửduyên. 


8.Tánh: Hằng thẩm xét và lo nghĩ (Hằng thẩm tư lương). 
9. Tướng: Lo nghĩ (Tư lương vi tánh tướng) 


10. Nghiệp dụng: Làm chỗ cho 6 thức trước nương, hoặc nhiểm hay 
tịnh. 


KHI LÊN THÁNH VỊ THỨC NÀY ĐỐI VỚI: 


1. Quán hạnh: Thật ra thức này không có năng lực đoạn hoặc, chỉ 
nhờ thức thứ Sáu tu quán,đoạn hoặc, mà thức này cũng được đoạn. 


2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí:Có ba giai đoạn: a) Đến sơ địa, thì 
thức này mới vừa chinh phục được hai món chấp về phần cu sanh và 
chuyển thành Bình đẳng tánh trí. b) Khi lên Bát địa (Vô công dụng 
đạo) thức này đoạn được cu sanh ngã chấp. c) Đến Kim Cang đạo thì 
thức này mới đoạn được cu sanh pháp chấp 


3. Chứng quả và diệu dụng: Khi chứng quả vị Phật, thì thức naỳ hiện 
ra thân "Tha thọdụng", để giáo hoá thập địa Bồ Tát. 


Muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát thức quy củ, ngài Huyền 
Trang Pháp sư có làm ba bài tụng như sau. Hai bài tụng đầu, nói thức 
này khi ở điạ vị Phàm phu, bài tụng thứ ba nói thức này khi lên 
Thánh quả. 


Bài tụng thứnhất 

Đới chất hữu phú thông tình bổn 

Tùy duyên chấp ngã, lượng vi phi 

Bát đại Biến hành, Biệt cảnh Huệ 

Tham, Si, Ngã kiến, Mạn tương tuỳ. 

Dịch nghiã 

Đới chất hữu phú thông Bảy, Tám 

Tùy duyên chấp ngã thuộc Phi lượng 

Tám đại, Biến hành, Huệ Biệt cảnh 

Tham, Sỉ, Ngã, Mạn thường theo nhau 

LƯỢC GIẢI 

Trong ba cảnh, thức này chỉ duyên về "Đới chất cảnh". Ba tánh, thức 
này chỉ thuộc về"Hữu phú Vô ký tánh". Cảnh đới chất của thức này là 
thông cả thức thứBảy và thức thứ Tám. Nghĩa là thức thứ Bảy dùng 
kiến phần năng duyên của mình (Tức là Tâm, trên nguyên văn bài 
tụng chữ Hán gọi là Tình) duyên qua kiến phần của thức thứ Tám 
(kiến phần thức thứ Tám cũng là Tâm; song vì bị thức thứ Bảy lấy nó 
làm "bản chất" để duyên, nên trên bài tụng theo nguyên văn chữHán 
goj là "Bổn", tức là "Bản chất" vậy), rồi biến lại "Cảnh đới chất". Vì 
thế nên trong Duy thức có câu: 


"Dĩ tâm duyên tâm chơn đới chất 


Trung gian tướng phần lưỡng đầu sanh" 


Nghiã là thức thứ Bảy dùng kiến phần của tâm mình, duyên qua kiến 
phần tâm của thức thứ Tám, nên chính giữa hai thứ c này sanh ra 
một tướng phần là cảnh "Chơn đới chất". 


Chúng sanh tùy vọng nghiệp sanh trong Tam giới, thí thức này cũng 
theo đó mà chấp ngã. Trong ba lượng, thức này thuộc về phi lượng. 


Về tâm sở thì thức này có 18 món: 8 Đại tùy, 5 món Biến hành và 
một món Huệ trong 5 món Biệt cảnh với 4 món căn bổn phiền não là 
Tham, Sỉ, Mạn và Ngã kiến. 


Bài tụng thứhai 

Hằng thẩm tưlương ngã tương tùy 
Hữu tình nhựt dạ trấn hôn mê 

Tứ hoặc bát đại tương ưng khởi 
Lục chuyển hô vi "Nhiễm tịnh y" 
Dịch nghĩa 

Hằng xét lo lường theo chấp ngã 
Hữu tình ngàyđêm bị mê muội 
Bốn hoặc, támđại chung nhau khởi 
Sáu thức gọi là "Nhiễm tịnh y" 
LƯỢC GIẢI 


Thức thứ Bảy thường suy xét so đo chấp kiến phần của thức thứ 
Tám làm ngã. Trong Bát thức quy củ 


tụng Trang chủ có nói: 
Thức thứ Tám, có hằng mà không thẩm xét. 


Thức thứ Bảy, vừa hằng lại vừa thẩm xét. 


Thức thứ Sáu, có thẩm xét mà không hằng. 
Năm thức trước, không hằng và không thẩm. 


Cũng vì thức này chấp ngã, nên chúng hữu tình mê muội trong sanh 
tử đêm dài mà chẳng tựbiết. 


Thức này tương ưng với bốn món căn bản phiền não là: Si, Kiến, 
Mạn, Ai và 8 món Đại tuỳ. Sáu thức trước gọi thức này là "Nhiễm 
tịnh y" (Lục thức hô vi nhiễm tịnh y) Bài tụng thứba 

Cực hỷ sơ tâm, bình đẳng tánh 

Vô công dụng hạnh ngã hằng thôi 


Như Lai hiện khởi tha thọ dụng 


Thập địa Bồ Tát sở bị côi (cơ) 
Dịch nghĩa 

Đến Sơ địa, thành "bình đẳng trí" 
Đến Vô công dụng, hằng phá Ngã 
Như Lai hiện thân "Tha thọ dụng" 
Giáo hoá hàng Thập địa Bồ Tát. 
LƯỢC GIẢI 


Hành giả khi chứng được Hoan hỷ địa, tức là Sơ địa, thì thức này 
chuyển lại thành "Bìnhđẳng tánh trí". 


Đến bất động địa, tức là địa thứ Tám, cũng gọi là "Vô công dụng 
hạnh"; lúc bấy giờ hành giả mới đẹp trừ chủng tử của ngã chấp.Đến 
khi chứng quả Phật, thức này đã chuyển thành trí, hiện ra thân "Tha 
thọ dụng" để giáo hoá hàng Thập địa Bồ Tát. 

TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 


Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ SÁU 

A LẠI DA THỨC (THỨC THỨ TÁM) 


Thức này có rất nhiều tên, khi đọc đến luận "A đà na thức" qýi vị sẽ 
hiểu rõ. Nay chúng tôi chỉ kể sơ 


lược một vài tên. 
1. Đệ bát thức: Thức thứ tám. Vì theo thứ đệ: một là nhãn thức, hai 


là nhĩ thức, cho đến thức thứ Tám là thức này, nên gọi là Đệ bát 
thức. 


2. A lại da thức: Tàu dịch là "Tàng thức": Thức này có công năng 
chứa đựng chủng tử của các pháp. 

"Thức" là thể, mà "chứa" là dụng. Hiệp cảthể và dụng, nên gọi là 
"thức chứa" (Tàng thức). Có 3 nghĩa: a. Năng tàng: Năng chứa. Thức 
này co công năng chứa đựng và gìn giữ chủng tử (hạt giống) của các 
pháp. 


b. Sở tàng: Bịchứa. Thức này là chổ để chứa các pháp. 


c. Ngã ái chấp tàng, gọi tắt là "chấp tàng": Thức thứ Bảy chấp kiến 
phấn của thức này làm Ta và thường ái luyến. 


KHI Ở ĐỊA VỊPHÀM PHU, THỨC NÀY ĐỐI VỚI: 

1. Ba cảnh: Thức này chỉ duyên về "Vô bản chất tánh cảnh". 

2. Ba lượng: Thức này chỉ có "hiện lượng" 

3. ba tánh: Thức này thuộc về "Vô phú vô ký tánh". 

4. Ba thọ: Thức này chỉ có "Xả thọ". 

5. Ba cõi: Thức này tuỳ nghiệp lực dẫn sanh trong ba cối. 

6. ChínĐịa:Trong chín địa đều có thức này. 

7. Tâm sở: Thức này chỉ tương ưng với 5 món biến hành; song trong 
5 thọ thì nó chỉ có "XảthQ". 

8. Chín duyên: thức này chỉ có 4 duyên: a. Căn (Mạt ma), b. Cảnh 
(Căn thân, thế giới và chủng tử), c. 

Tác ý, d. Chủng tỬ. 


9. Thể (tánh): Vơi vơi không cùng (hạo hạo tam tàng bất khả cùng) 
10. Tướng: Thức này như vực sâu (uyên thâm thất lãnh cảnh vi 
phong). 


11. Nghiệp dụng: Thức này duy trì chủng tử căn thân, thế giới và làm 
chỗ để thọ các pháp huân vào. 


KHI LÊN THÁNH VỊ, THỨC NÀY ĐỐI VỚI: 


1. Quán hạnh: (Không có quán hạnh). 


2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí: Khi lên "Bất động địa" (Bát địa) thì 
hành giả đoạnđược cu sanh Ngã chấp; lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên 
"Tàng thức".Đến Kim Cang đạo rồi, thì hành giả đoạn hết cu sanh 
pháp chấp, không còn cẩm thọ sanh tử, cho nên cũng không còn tên 
là "Dị thục thức"; vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu lậu đã hết. 
Lúc bấy giờ thức này được gọi là "Vô cấu thức", và chuyển thành Đại 
viên cảnh trí. 


3. Chứng quả và điệu dụng: Vì thức này đã thành Đại viên cảnh trí, 
nên chiếu khắp mười phương các cõi nước nhiều như vi trần. 


Muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát thức quy củ, ngài Huyền 
Trang Pháp sư có làm ba bài tụngđể tóm lại các nghĩa trên như sau. 
Hai bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng 
thứ ba, nói khi đã lên thánh quả. 

Bài tụng thứnhứt 

Tánh duy vô phú ngũ Biến thành 

Giới, Địa tuỳtha nghiệp lực sanh 

Nhị thừabất liễu nhơn mê chấp 

Do thử năng hưng Luận chủ tranh 

Dịch nghĩa 


Vô phú tánh và năm Biến thành 


Ba cõi, chínđịa tuỳ nghiệp sanh 

Nhị thừa không rõ sanh mê chấp 
Bởi thế nên chỉ Luận chủ tranh (cãi) 
LƯỢC GIẢI 


Trong ba tánh, thức này thuộc về "Vô phú vô ký tánh". Trong 51 món 
tâm sở thức này chỉ tương ưng với 5 món Biến hành, song trong 5 
thọ thì nó chỉ có Xả thọ. Tuỳtheonghiệp lực kéo dẫn, mà thức này 
sanh trong ba cõi và chín địa. Hàng Nhịthừa không hiểu, chấp thức 
này không có. Bởi thế nên Luận chủ dẫn rất nhiều bằng chứng trong 
các Kinh Luận để tranh luận, chỉ rõ và quyết định phải có thức 
thứTám này. 


Bài tụng thứhai 

Hạo hạo tam tàng bất khả cùng 

Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong 

Thọ huân trì chủng căn thân khí 

Khứ hậu lai tiên tác chủng ông 

Dịch nghĩa 

Chơi vơi ba tàng không cùng tột 

Vực sâu, bảy sóng, cảnh làm gió 

Chịu huân, trì chủng và thân cảnh 

Đến trước đi sau làm chủ ông 

LƯỢC GIẢI 

Ba tàng là Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái chấp tàng. Bởi thức này có 
công năng duy trì các chủng tử, nên gọi là "Năng tàng". Vì thức này là 
chỗ để chịu cho các pháp hiện hành huân vào, nên gọi là "Sở 


tàng". Thức thứ Bảy chấp kiến phần của thức này làm Ngã, nên gọi là 
"Ngã ái chấp tàng". 


Thể và dụng của thức này sâu rộng vô cùng: hàng phàm phu và Nhị 
thừa không thể thấu tột. Chúng hữu tình từ vô thỉ đến nay, cũng do 
thức này mà sanh tử tương tục không cùng tột, nên trong bài tụng 
nói: 


"Vơi vơi ba tàng không cùng tột". 


Biển tàng thức rất là sâu rộng, gió bốn duyên (căn, cảnh, chủng tử và 
tác ý) một phen thổi vào, thì sóng bảy thức nhấp nhô nổi dậy. 


Thức này có công năng duy trì chủng tử, căn thân, thế giới và chịu 
cho các phép hiện hành huân vào. 


Thức này làm ông Chủ; vì khi chúng hữu tình chết thì nó đi sau, còn 
khi đầu sanh thời nó lạiđến trước. 


Cổ nhơn có làm bài kệ, để tả trạng thái người chết, trong lúc thần 
thức sắp rời thân xác, có thể kinh nghiệm biết người chết rồi được 
thăng lên hay đọa xuống. 

Chánh văn 

Đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên 

Nhơn tâm, NgạquÏ phúc 

Bàn sanh tất cái ly 

Địa ngục khước tâm xuất 

Dịch nghĩa 

Thánh đầu, Trời tại mắt 

Người tim, NgạquÏ bụng 

Súc sanh hai chân xuống 


Địa ngục bàn chân ra 


Bài tụng thứba 

Bất động địa tiền tài xả tạng 

Kim Cang đạo hậu DỊ thục không 

Đại viên vô cấuđồng thời phát 

Phổ chiếu thập phương trần sát trung 
Dịch nghĩa 

Đến Đệ bát địa bỏ tên "Tàng" 

Chứng Kim Cangởđạo, không "DỊ thục" 
Gương trí không nhơ đồng thời phát 
Khắp chiếu mười phương vô số cõi. 
LƯỢC GIẢI 


Hành giả khi tới Bất động địa, tức là Bát địa trở lên, thì thức này mới 


xả cái tên "Tàng thức" mà chỈ 


còn gọi là "Dị thục thức". Khi đến vị Đẳng giác, được Kim Cang đạo, 
thì thức này không còn gọi tên là 

"Dịthục" nữa. Vì lúc bấy giờ, các chủng tử hữu lậu cấu nhiễm đã hết, 
nên thức này được đổi tên là "Vô cấu thức"; chỉ còn thuần chủng tử 
vô lậu thanh tịnh, nên cũng được gọi là "Bạch tịnh thức". 


Đến Kim Cangđạo, thì thức này được gọi là "Vô cấu" và chuyển thành 
Đại viên cảnh trí, nên trong bài tụng nói: 


"Đại viên (trí) vô cấu (thức) đồng thời phát" 

trí Đại viên này chiếu khắp cả mưởi phương thế giới nhiều như số 
cát sông Hằng: và hiện ra Báo thân Phật và Hoá thân Phật để độ 
thoát chúng sanh tột đến đời vị lai. 

Tóm lại, thức thứ Tám này vì trải qua 3 giai đoạn, nên có 3 tên khác 


nhau: 1. từ phàm phu cho đến mãn Thất địa, thì gọi thức này là Tàng 
thức (A lại da) hay "Dithục thức". 


2. từ Bát địađến Đẳng giác, thì không còn gọi là "Tàng thức" nữa mà 
chỉ gọi là "Dị thục thức". 


3. Đến quả vịPhật, thì tên "Dị thục" cũng không còn, mà chỉ gọi là "Vô 
cấu thức" hay "Bạch tịnh thức". 


Muốn cho người học dễ nhớ hành tướng và công năng của 8 thức 
tâm vương nên cổ nhân có làm bài thơ rằng: 


Bát cá đệhuynh, nhứt cá sỉ 
Độc hữu nhứt cá tối sinh ly 
Ngũ cá môn tiền tốmãi mại 
Nhứt cá gia trung tác chủ y. 
Dịch nghĩa 


Anh em tám chú một chàng si (thức thứ Bảy) 


duy có ý thức rất linh ly (khôn ngoan) 

năm người ngoài cửa lo buôn bán (năm thức trước) 

làm chủ trong nhàĐệ bát y (thức thứ Tám) 

TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 

BÀI THỨ BẢY 

H. TÂM SỞ (CÓ 51 MÓN) 

"Tâm sở hữu pháp" gọi tắt là "Tâm sở", nghĩa là pháp sở hữu của Tâm 
vương. Tâm sở tuỳ theo Tâm vương mà khởi và giúp đỡ Tâm Vương 
để tạo nghiệp (Dữthử tương ưng cố) tâm sở có 51 món, chia lắm 6 
loại: 

A. TÂM SỞ BIẾN THÀNH (Có 5 món) 

Chữ "Biến thành" nghĩa là đi khắp. Năm món Tâm sở này đi khắp 4 
chỗ: 1. Tất cả thời gian (quá khứ, hiện tại và vị lai), 2. Tất cả chỗ 
(không gian: Ba cõi, chínđịa), 3. Tất cả các thức (Tám thức Tâm 
Vương), 4. Tất cả tánh (tánh lành, đữ và tánh không lành dữ). 

1. Xúc: Tiếp xúc, gặp gỡ. Tánh của Tâm sở này, hay làm cho Tâm 
Vương hoặc Tâm sở tiếp xúc với cảnh. Nghiệp dụng của nó làm chổ 
nương cho Thọ, Tưởng, Tư, ...để phát sanh. 

2. Tác ý: Mong khởi trái ý. Tánh của Tâm sở này hay đánh thức 
chủng tử của Tâm vương, Tâm sởổkhiến cho sanh khởi. Nghiệp dụng 
của nó dẫn tâm đến duyên tự cảnh. 

3. Thọ: Lãnh thọ. Tánh của Tâm sở này hay lãnh thọ những cảnh 
thuận, nghịch và cảnh không thuận nghịch. Nghiệp dụng của nó là 


mong muốn. Như gặp cảnh thuận thì muốn hiệp, gặp cảnh nghịch thì 
muốn lìa và muốn cảnh không thuận nghịch. Nói lại cho dễ hiểu là 


thọ cảnh vưi, buồn và cảnh bình thường. 


4. Tưởng: Nhớtưởng. Tánh của Tâm sở này hay tưởng hình tượng 

của cảnh vật. Nghiệp dụng của nó là bịa đặt ra những danh từ để 

kêu gọi. Như tưởng hình tướng trắng, mõng và vuông, rồi tuỳ theo 
đó mà đặt ra cái tên là "tờ giấy". 


5. Tư: lo nghĩ.Tánh của Tâm sở này, khiến cho tâm lo nghĩ tạo tác. 
Nghiệp dụng của nó là sai tâm làn những việc lành, dữ hoặc không 
phải lành dữ. 


B. TÂM SỞ BIỆT CẢNH (Có 5 món): 


Chữ "Biệt cảnh" là mỗi cảnh riêng khác. Năm món Tâm sở này, mỗi 
món duyên mỗi cảnh riêng khác. 


1. Dục: Mong muốn. Tánh của Tâm sở này là hằng mong muốn duyên 
những cảnh vui thích. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho "siêng 
năng". 


2. Thắng giải: Hiểu biết rõ ràng. Tánh của Tâm sở này, hiểu biết rõ 
ràng không có nghi ngờ.Nghiệp dụng của nó là quyết định không 
chuyển đổi. 


3. Niệm:Nhớ.Tánh của Tâm sở này, khiến cho tâm ghi nhớ rõ ràng 
những cảnh đã qua. Nghiệp dụng của nó, làm chỗ nương cho Định. 


4. Định: Chuyên chú. Tánh của Tâm sở này, khiến cho tâm khi đối với 
cảnh, chuyên chú không tán loạn. Nghiệp dụng của nó làm chỗ 
nương cho Trí; vì khi đối với cảnh, tâm chuyên chú không tán loạn, 
nên sanh ra Trí. 


5. Huệ: Sáng tỏ. Tánh của Tâm sở này, khi đối với cảnh sáng suốt lựa 
chọn. Nghiệp dụng của nó, dứt nghỉ ngờ. Trong khi đối với cảnh, vì 
có Huệ suy xét, nên quyết định không còn nghỉ ngờ. 


G. TÂM SỞ THIỆN (Có 11 món) 


Chữ"Thiện" là hiền lành. Bản tánh của 11 Tâm sở này, hiền lành và 
làm lợi ích cho chúng sanh. 


1. Tín: Tin. Tánh của Tâm sở này, tin chịu những gì có thật (chơn 
thật), Đức (hình dung), Năng (nghiệp dụng) và làm cho Tâm được 
thanh tịnh. Nghiệp dụng của nó: đối trịBất tín và ưa việc lành. 


2. Tinh tấn: Tinh chuyên và tấn tới. Tánh của Tâm sở này, siêng năng 


đoạn các việc dữ, làm các việc lành. Nghiệp dụng của nó đối trị giải 
đãi và làm viên mãn việc lành. 


3. Tàm: Tự xấu hổ. Tánh của Tâm sở này, mỗi khi làm điều gì quấy, 
tự mình xấu hổ; kính trọng người hiền và ưa việc phải. Ngiệp dụng 
của nó: đối trị "tâm không biết xấu hổ" và ngăn ngừa việc dữ. 


4. Quý: Thẹn với người. Tánh của Tâm sở này, khi mình làm điều gì 
quấy, thấy người thẹn thùa; không chịu gần người ác, chẳng làm việc 
dữ. Nghiệp dụng của nó: đối trị"tâm không biết thẹn" và ngăn làm 
việc ác. 


5. Vô tham: không tham lam. Tánh của Tâm sở này, không tham lam, 
cảnh dục lạc trong tam giới. 


Nghiệp dụng của nó: đối trị lòng "tham" và ưa làm việc lành. 
phiệp 5 5 


6. Vô sân: Không sân hận. Tánh của Tâm sở này, khi đối với cảnh trái 
nghịch, không nóng giận. 


Nghiệp dụng của nó: đối trị "sân hận" và ưa làm việc lành. 


7. Vô si: Không sỉ mê. Tánh của Tâm sở này, khi đối với sự lý, hiểu 
An" 


biết rành rõ không mờ ám. Nghiệp dụng của nó: đối trị "si mê" và ưa 
làm việc lành. 


8. Khinh an: Nhẹ nhàng, thư thới. Tánh của Tâm sở này, làm cho thân 
tâm nhẹ nhàng khoan khoái, xa la những gì nặng nề bực bội. Nghiệp 
dụng của nó: đối trị "Hôn trầm". 


9. Bất phóng dật:Không buông lung, phóng túng. Tánh của Tâm sở 
này là phòng ngừa việc ác, làm việc lành và không phóng túng. 
Nghiệp dụng của nó: làm viên mãn việc lành ởthế gian, xuất thế gian 
và đối trị "Buông lung". 


10. Hành xả:Làm rồi không chấp trước. Tánh của Tâm sở này, khi 
làm các việc phước thiện, không chấp trước, khiến tâm an trụ nơi vô 
công dụng. Nghiệp dụng của nó: đối trị "Trạo cử" và làm cho tâm an 
trụ nơi yên tịnh. 

11. Bất hại: Không làm tổn hại. Tánh của Tâm sở này không làm tổn 
hại tất cả chúng hữu tình. Nghiệp dụng của nó: Từ bi thương xót loài 
vật và đối trị "Tổn hại". 


D.CĂN BẢN PHIỀN NÃO (Có 6 món) 


Sáu món phiền não này thuộc về ác. Nó làm cội gốc sanh ra các phiền 
não chỉ mạc, nên gọi là "Căn bản". 


1. Tham: Tham lam. Tánh của Tâm sở này tham lam đắm nhiễm 
những gì nó ưa thích; như tài sắc, danh vọng,...Nghiệp dụng của nó: 
làm chướng ngại "Vô tham" và sanh tội khổ. 


2. Sân: Nổi nóng. Tánh của Tâm sở này, giận ghét những cảnh trái 
nghịch. Nghiệp dụng của nó: làm cho thân tâm không yên ổn, chướng 
ngại tánh "Vô sân" và sanh các tội lỗi. 

3. Sỉ: Ngu sỉ, hoặc gọi là "Vô minh" (không sáng suốt). Tánh của Tâm 
sở này là mê muội, không biết hay đdở,phải quấy. Nghiệp dụng của nó 
sanh ra các pháp tạp nhiễm và chướng ngại tánh "Vô sỉ". 


Ba món phiền não tâm sở (Tham, Sân, Si) này, làm chướng ngại ba 
món Vô lậu là Giới, Định và Huệ. 


4.Mạn: Khinh mạn. Tánh của Tâm sở này, Ở tài năng hoặc thế lực của 
mình, khinh dễ ngạo mạn người. 


Nghiệp dụng của nó làm nhơn sanh ra tội lỗi và chướng ngại tánh 
"không khinh mạn". 


5. Nghỉ: Nghỉ ngờ, do dự. Tánh của Tâm sở này, nghỉ ngờ không tin 
những việc phải, chơn chánh. 


Nghiệp dụng của nó làm trở ngại việc lành và chướng ngại tánh 
"không nghỉ". 


6.Ác kiến: Thấy biết thuộc về tội ác, nhiễm ô. Tánh của Tâm sở này, 
hiểu biết điên đảo, khôngđúng chánh lý. Nghiệp dụng của nó gây tạo 
tội khổ và chướng ngại những hiểu biết chơn chánh. 

Ác kiến này có 5 món: 

1. Thân kiến: Chấp Ta (Ngã). 

2. Biên kiến: Chấp một bên, hoặc chấp Ta chết rồi mất hẳn (chấp 
đoạn), hoặc chấp Ta chết rồi còn hoài (chấp thường). 

3. Tà kiến: Chấp tà, mê tín, dị đoan. 


4. Kiến thủ:Chấp cứng chỗ hiểu biết của mình là đúng, mặc dù có 
người biết sai, chỉ bảo lại cũng không nghe. 


5. Giới cấm thủ: Chấp giữ theo những giới cấm không chơn chánh 
của ngoại đạo. Nói rộng ra là chấp theo những tục lệ không hay. 


TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 

BÀI THỨ TÁM 

E. TUỲ PHIỀN NÃO (Có 20 món) 

Hai mươi món phiền não này, là tuỳ thuộc 6 món Căn bản phiền não 
trên mà sanh khởi. Vì phạm vi tương ưng của nó có rộng và hẹp 
không đồng, nên chia làm ba loại: I. TIỂU TUY, có 10 món, mỗi món 
tự lực sanh khởi, phạm vi tương ưng nhỏ hẹp, nên gọi là "Tiểu". 

1. Phẫn: Giận. Tánh của tâm sở này, khi gặp cảnh trái nghịch, nóng 
giận. Nghiệp dụng của nó là hay làm tổn hại người, vật và chướng 
ngại tánh không nóng giận. 


2. Hận: Hờn. Khi gặp cảnh nghịch, trước nóng giận rồi sau mới hờn. 
Tánh của Tâm sở này là ômấp sự 

oán ghét không bỏ. Nghiệp dụng của nó là nóng nảy, buồn phiền và 
hay làm chướng ngại tánh không hờn. 

3. Phú: Che giấu. Tánh của tâm sở này, vì sợ mất danh giá và tài lợi, 
nên che giấu tội lỗi của mình. 

Nghiệp dụng của nó là hay ăn năn, buồn và chướng ngạitánh không 


che giấu. 


4. Não: Buồn buồn. Khi gặp cảnh nghịch, trước giận hờn rồi sau mới 
buồn. Tánh của Tâm sở này hay nhớ lại những cảnh trái nghịch đã 
qua, rồi sanh buồn phiền. Nghiệp dụng của nó là chướng ngại tánh 
không buồn. 


5. Tật: tật đố,ganh ghét. Tánh của tâm sở này hay ganh ghét đố kĩ 


những gì mà người ta hơn mình. 


Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh không tật đố và sầu 
khổ lo buồn. 


6. Xan: Bỏn xẻn. Tánh của tâm sở này, bỏn xẻn, rích rắm, không chịu 
ban bố tiền tài hay giáo pháp cho người. Nghiệp dụng của nó là làm 
bộ quê mùa, ăn mặt nghèo cực, đếtích trử tài sản và làm chướng ngại 
không bỏn xẻn. 


7. Cuống: Dối. Tánh của tâm sở này, dối gạt người để lợi mình. 
Nghiệp dụng của nó là làm việc không chơn chánh để nuôi sống và 
chướng ngại tánh không dối gạt. 


8. Siểm: Bợ đở,nịnh hót. Tánh của tâm sở này, lựa thời thế nịnh hót, 
bợ đỡ người. Nghiệp dụng của nó là không nghe lời chỉ giáo chơn 
chánh của thầy, bạn và làm chướng ngại tánh không dua nịnh. 


9. Hại: Tổn hại. Tánh của tâm sở này làm tổn hại các loài hữu tình. 
Nghiệp dụng của nó là làm bức não người, vật và chướng ngại tánh 
không tổn hại. 


10. Kiêu: Kiêu căng. Tánh của tâm sở này, vì thấy mình giàu sang, 
quyền tước hoặc tài năng, rồi sanh ra kiêu cách và ngạo nghễ. 
Nghiệp dụng của nó là làm nhơn sanh ra nhiễm ô, tội lỗi và chướng 
ngại tánh không kiêu căng. 


II. TRUNG TUỲ,có hia món là Vô tàm và Vô quý; vì hai món Tâm sở 
này, duyên các Tâm sở bất thiện, phạm vi tương ưng của nó trung 
bình, nên gọi là "trung tuy". 


11. Vô tàm: Tựmình không biết, xấu hổ. Tánh của tâm sở này, khi 
làm việc quấy không biết tựhổ, khinh dễ những người hiền thiện. 
Nghiệp dụng của nó là làm tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh 
biết xấu hổ. 


12. Vô quý: Không biết thẹn với người. Tánh và tâm sở này, khi làm 
việc quấy, không biết thẹn với người, ưa làm việc tội ác. Nghiệ dụng 
của nó là làm tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh biết thẹn. 


II. ĐẠI TÙY, có 8 món sau đây. Tám món Tâm sở này biến khắp các 
Tâm sở bất thiện, phạm vi của nó rộng hơn hai món Trung tuỳ trước, 
nên gọi là "Đại tuỳ". 


13. Trao cử:Lao chao. Tánh của Tâm sở này làm cho thân tâm chao 
động không yên tịnh. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại Định 


và Hành xả. 


14. Hôn trần: Mờ tối trầm trọng. Tánh của Tâm sở này, khiến cho 
tâm khi đối với quán cảnh mờmjit không sáng suốt. Nghiệp dụng của 
nó là làm hướng ngại Huệ và khinh an. 


15. Bất tín: Không tin. Tánh của Tâm sở này là không tin các pháp 
lành, làm cho tâm tánh ô nhiễm. 


Nghiệp dụng của nó hay sanh giải đãi và chướng ngại tâm thanh 
tịnh. 


16. Giãi đãi: Biếng nhác trễ nãi, Tánh của Tâm sở này là biếng nhác, 
không lo đoạn ác và tu thiện. 


Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tỉnh tấn và tăng trưởng tánh 
nhiễm ô. 


17. Phóng dật: Buông lung. Tánh của Tâm sở này phóng túng, buông 
lung, không thúc liễm thân tâm để đoạn ác tu thiện. Nghiệp dụng của 
nó là làm tăng ác tổn thiện, và chướng ngại tánh không buông lung. 


18. Thất niệm: Mất chánh niệm. Tánh của Tâm sở này không nhớ 
cảnh đã duyên. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại chánh niệm 
và sanh tán loạn. 


19. Tán loạn: Rối loạn. Tánh của Tâm sở này làm cho tâm rối loạn. 
Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại chánh định và sanh ra ác 
huệ. 


20. Bất chánh tri: Biết không chơn chánh. Tánh của Tâm sở này, khi 
đối với cảnh, hiểu biết sai lầm. 


Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại cái hiểu biết chơn chánh và 
sanh ra phạm giới. 


Hỏi:_ Ba món Tâm sở: Trạo cử, Tán loạn và phóng dật khác nhau thế 
nào? 


Đáp:_ Trạo cửlà lao chao; dụ như con ngựa đứng một chổ trong 
chuồng, nhưng đầu và mình vẫn lắc qua lắc lại không yên._Tán loạn 
là rối loạn; dụ như con ngựa chạy lăng xăng trong chuồng._Phóng dật 
là buông lung; dụ như con ngựa đã thoát ra khỏi chuồng, tuôn vào 
lúa mạ của người. 


Hỏi:_ Bốn món Tâm sở: Sân, phẫn, Hận và Não, Hành tướng khác 


nhau thế nào? 


Đáp:_ Sân là nổi nóng, dụ như lữa rơm. Phẫn là giận, dụ như lữa củi. 
Hận là hờn; dụ như lữa than. 


Não là buồn, dụ như tro nóng. 

Hỏi:_ Siêng năng làm việc quấy, có phải là Tinh tấn Tâm sở không? 
Đáp:_ Không phải. Siêng năng làm việc quấy là phóng dật Tâm sở 
TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 


Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ CHÍN 

G. BẤT ĐỊNH TÂM SỞ (Có 4 món) 


Bốn món Tâm sở này không nhất định thiện hay ác, nên gọi là "Bất 
định". 


1. Hối: ăn năn. Chỗ khác gọi là "Ố tác": ghét việc làm đã qua; cũng là 
dị danh của "Hối". Tánh của Tâm sở này, ăn năn việc làm đã qua. 
Nghiệp dụng của nó làm chướng ngại Định. 

Aên năn có khi thiện mà cũng có lúc lại ác. Như ăn năn: Vừa rồi mình 
sân sỉ đánh đập người thật bậy quá, như thế là thiện. Aên năn: Vừa 
rồi sao mình không trộm lấy đồ vật của người, như thế là ác. 


2. Miên: Ngủ.Tánh của Tâm sở này làm cho tâm mờ mịt, thân không 
tự tại. Nghiệp dụng của nó làm chướng ngại quán tưởng. Ngủ cũng 
có khi thiệm mà cũng có khi ác: Ngủ phải thời là thiện, còn ngủ 


trong khi nghe kinh hay niệm Phật là ác. 


3. Tầm: Tìm cầu. Tâm sở này thiện ác không nhứt định, chỈ tuỳ theo 
trường hợp. Tánh của nó làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý 


thức (ý ngôn cảnh) sanh khởi thô động. Nghiệp dụng của nó là làm 
cho thân tâm chẳng yên. 


4. Tư: Chính chắn xét Tâm sở này cũng có thiện và ác, tuỳ theo 
trường hợp. Tánh của nó làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý 
thức, sanh khởi tế nhị. Nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm được 
yên. 


Tóm lại, tất cảchúng sanh hằng ngày tạo nghiệp lành hay dữ, chịu 
quả báo khổ hay vui, không vượt ra ngoài phạm vi của 8 món Tam 
Vương và 51 món Tâm sở này. 


II. SẮC PHÁP (Có 11 món) 


sắc pháp là thuộc về sắc (những cái thuộc về sắc). Sắc có hai loại: 1. 
Hình sắc, như dài, ngắn, vuông,tròn, ...2. Màu sắc, như xanh, đỏ, 
trăng, vàng, ... 


sắc có 11 món là 5 căn: Nhãn căn, Nhỉ căn, Tỹ căn, Thiệt căn, Thân 
căn và 6 trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần, và 
pháp trần. 


Sắc pháp là tướng phần ảnh tượng của Tâm Vương và Tâm sở (nhị 
sở hiện ảnh cố). 


1. Nhãn căn: Con mắt. Chữ "Căn" có nghĩa là làm chỗ nương cho thức 
và phát sanh ra thức. Năm căn, căn nào cũng có hai thứ: 1. Tinh tế và 
ở bên trong, gọi là "Thắng nghĩa căn", 2. Thô phù, ở bên ngoài, gọi là 
"Phù trần căn". 


Hình tướng của con mắt như trái nho. Nghiệp dụng của nó chiếu soi 
các sắc. 


2. Nhĩ căn: Lỗtai. Hình tướng của tai như lá sen non. Nghiệp dụng 
của nó hay nghe các tiếng. 


3. Ty căn: Lỗmũi. Hình tướng của lỗ mũi như hai ngón tay xuổi 
xuống. Nghiệp dụng của nó hay ngửi các mùi thơm và hôi. 


4. Thiệt căn: Gái lưỡi. Hình tướng của lưỡi như trăng lưỡi liềm. 
Nghiệp dụng của nó nếm các vị và nói năng kêu gọi. 


5. Thân căn: Thân thể. Chữ "thân" có hai nghĩa: Tích tụ các bộ phận 


và làm chỗnương cho các căn. 


Nghiệp dụng của nó là duyên xúc trần. Như nặng, nhẹ, trơn, nhám, 


6. Sắc trần: cảnh bị thấy của con mắt. Chữ "trần" có nghĩa nhiễm ô 
và bụi bặm. Sắc trần có 25 món: 1. Xanh, 2. Vàng, 3. Đỏ, 4. Trắng, 5. 
Dài, 6. Ngắn, 7. Vuông, 8. Tròn, 9. To, 10. Nhỏ, 11. Cao, 12. 


Thấp, 13. Ngay, 14. Xiên, 15. Ánh sáng, 16. Bóng, 17. Sáng, 18. Tối, 
19. Khói, 20. Bụi, 21. Mây, 22. 


Mù, 23. Cực lược sắc (sắc rất nhỏ) và cực hánh sắc (sắc rất xa), 24. 
Biểu sắc (sắc, có nêu rađược), 25. Sắc hư không. 


7. Thỉnh trần: Tiếng, cảnh bị nghe của tai. Có 12 loại tiếng: 1. Tiếng: 
cái tướng bị nghe của tai (nói chung các tiếng), 2. Tiếng vừa ý, 3. 
Tiếng không vừa ý, 4. Tiếng bình thường (không ưa ghét), 5. 


Tiếng loài hữu tình (tiếng nói), 6. Tiếng loài vô tình (tiếng cây, ...), 7. 
Tiếng thuộc cả hữu tình và vô tình (như tiếng trống do tay người ta 
đánh), 8. Tiếng thuộc về thế tục nói, 9. Tiếng thuộc về của Thánh 
giả, 10. Tiếng của ngoại đạo nói (do Biến kế sở chấp), 11. Tiếng nói 
chánh (Thánh ngôn)(như 


thật có thấy, nghe, hay, biết thì nói có thấy nghe, hay và biết; không 
thấy nghe, hay, biết thì nói không thấy, nghe, hay, biết, nhưthế gọi là 
8 lời nói chánh), 12. Tiếng vang. 


8. Hương trần: Mùi, cảnh bị ngửi của mũi. Có 6 thứ mùi: 1. Mùi 
thơm, 2. Mùi hôi, 3. Mùi không thơm hơi, 4. Mùi từ bản chất sanh 
(cu sanh hương), 5. Mùi do chế tạo mà có (hoà hiệp hương), 6. Mùi 
do sự 


biến đổi mà sanh. 


9. Vị trần:Vị,cảnh bị nếm của lưỡi. Có 12 thứ vị: 1. Vị đắng, 2. Vị 
chua, 3. VỊ ngọt, 4. Vịcay, 5. VỊ mặn, 6. Vilạt, 7. VỊ vừa ý, 8. VỊ không 
vừa ý, 9. Vị bình thường, 10. Vị từ bản chất sanh, 11. Vị do hoà hiệp 
chế tạo mà có, 12. Vị do biến đổi ma sanh. 


10. Xúc trần: Xúc, cảnh bị biết của thân. Xúc trần có 24 món: 1. Đất, 
2. Nước, 3. Gió, 4. Lữa, 5. Nhẹ, 6. Nặng, 7. Nhám, 8. Trơn, 9. Hưởn, 
10. Gấp, 11. Lạnh, 12. Nóng, 13. Cứng, 14. Mềm, 15. Đói, 16. 


Khát, 17. No, 18. Sức lực, 19. Yếu, 20. Buồn, 21. Ngứa, 22. Dính, 23. 
Già, 24. Bịnh, 25. Chết, 26. 


Ốm. 

11. Pháp trần: Cái bóng dáng của năm trần còn lưu lai trong ý thứic. 
Nghĩa là khi mắt không còn thấy sắc, tai không còn nghe tiếng, cho 
đến thân không còn biết xúc, mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng 
của 5 trần; cái bóng dáng đó lsà pháp trần. Trong Duy thức gọi là "lạc 
tạ ảnh tử" (cái bóng rớt lại). Đây là cảnh bị biết của ý thức. Pháp 
trần có 5 loại: 

1. Cực lược sắc: Sắc rất nhỏ như vi trần. 


2. Cực hánh sắc: Sắc rất xa, như thấy tăm tăm mù mù. 


3. Định quảsắc: Những sắc tướng do tu định hiện ra. Như các vị Bồ 
Tát, khi nhập định hiện ra nước, lửa, thế giới, ... 


4. Vô biểu sắc: Sắc không nêu bày ra được; như khi thọ giới, ý thức 
lãnh thọ mà có, nên cũng gọi là 


"thọ sở dẫn sắc" (sắc do thọ giới dẫn sanh). 


5. Biến kế sởchấp sắc: Sắc do ý thức vọng tưởng phân biệt sanh, 
chẳng thật. 


TẬP NHỨT 

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ 

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 

BÀI THỨ MƯỜI 

IV. TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP (Có 24 món) 

Tâm bất tươngưng hành pháp, gọi tắt là "Bất tương ưng hành". Chữ 


"Hành pháp" là những pháp thuộc về "Hành uẩn". Hành uẩn là một 
trong năm uẩn. 


Chữ"Hành" là sanh diệt đời đổi; chữ "Uẩn" là chứa nhóm. Hành uẩn 
có 2 loại: 1. Tương ưng hành uẩn, tức là các tâm sở (51 món). Chữ 
"Tương ưng" là ưng thuận với Tâm Vương. 


2. Bất Tươngưng hành uẩn, tức là 24 món "Bất tương ưng hành" sau 
đây; 24 món này không tương ưng với tâm, chúng chỉ y ba phần: 
Tâm Vương, tâm sở và sắc pháp mà giả thành lập.(Tam, phần vị 


sai biệt cố). 


1. Đắc: Được, trái với mất. Thí như "Tôi được đồng xu", cố nhiên 
phải có đồng xu là "sắc pháp", và nhãn thức để thấy, ý thức để phân 
biệt là tâm pháp, cùng với các tâm sở chung khởilà tâm sở pháp; phải 
đủ cả ba phần như thế, mới thành nghĩa "được". 


2. Mạng căn: Thân mạng. Do nghiệp đời trước kéo dẫn, làm cho thần 
thức thọ thân, sống trong một thời gian hoặc lâu hay mau, gọi là 
"mạng căn". 


3. Chúng đồng phận:Cũng như chữ "đồng loại". Các loại chúng sanh 
hoặc hữu tình hay vô tình, loài nào đồng với loài nấy. Như loài người 
đồng với người; loài vậtđồng với vật. 


4. Di sanh tánh: Những loài sanh ra khác với Thánh nhơn, tức là 
phàm phu;chỗ khác gọi "Phi đắc": Chúng phàm phu không được 
Thánh quả. Bởi thế nên gọi "Di sanh tánh" hay "phi đắc" đều được cả. 


5. Vô tưởngđịnh: Định này diệt hết các tâm vương và tâm sở của 6 


thức trước. Song đây chỉgọi "Vô tưởng" là vì "tưởng" làm chủ động 
vậy. 

6. Diệt tậnđịnh: Định này không những diệt hết các tâm vương và 
tâm sở của 6 thức trước, mà diệt luôn cả phần tạp nhiễm của tâm 
vương tâm sở về thức thứ Bảy. 


Vô tưởng định là định của phàm phu; còn Diệt tận định là định của 
Thánh nhơn. 


7. Vô tưởng báo: Người ở cõi Dục tu Vô tưởng định, sau khi mạng 
chung, đặng báo thân ở cõi trời Vô tưởng. 


8. Danh thân: Tên hay danh từ. Có danh từ đơn và danh từ kép. 
9. Cú thân: Câu. Do ráp nhiều tiếng thành câu; câu có ngắn và dài. 


10. Văn thân: Chữ. Chữ là chỗ y chỉ của danh từ và câu. 


11. Sanh: Sanh ra. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ không có, nay mới có. 
12. Trụ: Ở.Những vật đã sanh ra rồi, còn lưu lại trong một thời gian, 
chưa diệt. 

13. Lão: Già, suy yếu gần chết. 

14. Vô thường: Không thường, biệt danh của chết. 

15. Lưu chuyển: Xoay vần, nhơn quả trước sau nối nhau không dứt. 
16. Định vị:Nhơn quả lành, dữ kkhác nhau, không lộn lạo. 


17. Tương ưng:Ưng thuận với nhau. Như nhơn nào quả nấy, cân 
xứng với nhau. 

(Hỏi: Cả 24 món, đều gọi là "Bất tương ưng hành" tại sao món thứ 17 
này lại gọi là "Tương ưng"? Đáp: Nói "Bất tương ưng" là để phân biệt 
24 món này, không phải là tương ưng tâm sở.còn về 


món thứ 17 này mà gọi là "Tương ưng", là do Sắc, Tâm và Tâm sở 
hoà hợp mà nói, nên không đồng với "Tương ưng tâm sở" trước). 


18. Thế tốc:Các pháp hữu vi xoay vần mau lẹ như chong chóng. 
19. Thứ đệ:Thứlớp, trật tự không có lộn lạo. 

20. Thời: Thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. 

21. Phương: Không gian: Đông, tây, Nam, Bắc, tứ duy, thượng hạ. 
22. Số: Sốlượng. Như: một, hai, ba, bốn cho đến trăm, ngàn .. 

23. Hoà hợp tánh: Các duyên hoà hợp không có trái nhau. 


24. Bất hoà hợp tánh: Những pháp chống trái, không hoà hợp với 
nhau. 


Nói tóm lại, từtrước đến đây đã kể 94 pháp: 8 món Tâm vương, 51 
món Tâm sở, 11 món Sắc pháp, 24 


món Bất tương ưng hành, đều thuộc về pháp hữu vi có sanh diệt biến 
đổi. Sáu pháp sau đây thuộc về 


VÔ vi. 


Chữ "hữu vi" là những gì có tạo tác, có sanh diệt, không thường còn. 


"Vô vi" là những gì không tạo tác, không sanh diệt, không tăng giảm, 
vắng lặng thường còn. 


V. VÔ VI PHÁP (CÓ 6 MÓN) 


Pháp Vô vi không sanh diệt, không biến đổi, không phải như các 
pháp hữu vi là Tâm vương, Tâm sở,Sắc pháp, Bất tương ưng hành có 
sanh diệt biến đổi. Do các pháp hữu vi (94 món) diệt rồi, thì pháp vô 
vi mới hiện bày (Tứ, sở hiển thị cố). 


Thật ra, vô vi không phải có 6 pháp, song vì theo từng khía cạnh của 
nó để giải thích, nên đặt ra 6 


tên. 


1. Hư không vô vi: Chơn như hay Pháp tánh, không thể dùng ý thức 
suy nghĩ hay lời nói luận bànđược. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh 
diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm nên gọi là "Vô vi". 


Bởi nó không ngã, không pháp, rời các cấu nhiễm, rỗng rang như hư 
không, nên gọi là "Hưkhông vô vi".Đây là theo thí dụ mà đặt tên. 


2. Trạch diệt vô vi:Do dùng trí huệ Vô lậu, lựa chọn diệt trừ hết các 
nhiễm ô, nên chơn nhưvô vi mới hiện. Vì thế nên gọi là "Trạch diệt 
vô vÏ'. 


3. phi trạch diệt vô vi:Vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền 
não. Có hai nghĩa: a) Tánh chơn như vốn thanh tịnh, không phải do 
lựa chọn diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới có, nên gọi là "Phi trạch 
diệt". 


b) Các pháp hữu vi tạp nhiễm, vì thiếu duyên không sanh khởi, nên 
pháp vô vi được hiện. Bởi thếnên gọi "Phi trạch diệt". 


4. Bất động diệt vô vi: Đệ tứ thiền đã lìa được ba định dưới, ra khỏi 
tam tai (đao binh tai, hỏa tai, thuỷ 


tai) không còn bị mừng, giận, thương, ghét ...làm chao động nơi tâm, 
nên gọi là "Bất động diệt". 


5. Thọ tưởng diệt vô vi: Khi được Diệt tận định, diệt trừ hết "thọ" và 
"tưởng" tâm sở nên gọi là "Thọ 


tưởng diệt vô vi". 

6. Chơn như vô vi: Không phải Vọng, gọi là Chơn (không biến kế sở 
chấp); không phải điên đảo gọi là Như (không y tha khởi), tức là thật 
tánh của các pháp (Viên thành thật). 


Trong luận Đại thừa trăm pháp này, ngoại nhơn hỏi hai câu: 


Tất cả pháp là gì? 


Thế nào là không thật (vô ngã)? 


Từ trước đếnđây, Luận chủ lược nói 100 pháp, để trả lời câu hỏi thứ 
nhất rồi, sau đây trảlời về câu hỏi thứ hai. 


PHẦN THỨHAI 

NÓI "KHÔNG THẬT" (VÔ NGÃ) 

Chánh văn 

Nói "không thật" (vô ngã), tóm có 2 loại: 
Nhơn (người ) không thật. 

Pháp (vật) không thật. 


Người đời chấp tất cả các pháp thật có, tức là chấp Ngã (Thật). Chấp 
Thật (Ngã) có hai: 1. Nhơn (người) thật. 


2. Pháp (vật) thật. 


Chấp thân này thật có, gọi là Nhơn thật. Chấp núi sông tất cả các 
cảnh vật bên ngòai thật có, gọi là Pháp thật. 


Do chấp thật có (ngã) nên sanh ra tham, sân, sỉ rồi tạo ra các nghiệp, 
sanh tử luân hồi trong lục đạo. 


Bởi thế nên Phật nói: 

"Tất cảPháp không thật". 

Nói "Tất cả pháp" tức là bao trùm cả loài hữu tình và vô tình. Loài 
hữu tình không thật có là "Nhơn không thật". Loài vô tình như hoàn 
cảnh, sự vật không thật có, là "Pháp không thật". 


KẾT LUẬN 


Từ trước đếnđây, lược nói 100 pháp thì đã bao trùm Nhơn và Pháp. 
Phàm phu chấp cả Nhơn và Pháp đều thật có. Tiểu thừa chỉ chấp 
Pháp là thật có. 


Trong luận này nói: 8 món Tâm vương là tự thể của thức và hơn tất 
cả (nhứt thế tối thắng cố).51 món tâm sở là phần sở hữu và tương 
ưng của thức (dữ thử tương ưng cố). 11 món sắc pháp là phần hình 
bóng, do Tâm vương và Tâm sở hiện ra (nhị sở hiện ảnh cố). 24 món 
Bất tương ưng hành là do ba phần: tâm vương, tâm sở và sắc pháp, 
phân chia ngôi thứ sai khác mà giả lập (tam, phận vị sai biệt cố). 6 
món vô vi là do 4 món hữu vi trên (tâm vương, tâm sở, sắc pháp và 
bất tương ưng hành) diệt hết mà hiện bày ra, tức là thật tánh của 
thức (tứ, sở hiển thị cố). 


Bởi thế nên biết: Người đời chấp "Nhơn thật có" và "Pháp thật có" 
đều không ngoài thức. Do đó mà đức Thế Tôn nói: 


"Tất cảPháp không không thật" (Vô ngã). 
Và "Muôn Pháp Duy thức". 

Viết xong lại Phật Học Đường Nam Việt 
Rằm tháng 6 năm KỷHợi (1959) 

TẬP NHÌ 

LUẬN A ĐÀ NA THỨC 

Ngài Thái Hư Pháp sư giảng 

Sa môn Thích Thiện Hoa dịch nghĩa 

Nội dung quyển A Đà Na thức này, chia làm 8 phần: 
1. Nêu cái tên 

2. Định giới nghĩa 

3. Giải thích và chọn lựa 

4. Nêu cái thể 

5. Hội lại giải thích 


6. Chỉ những chổsai lầm 


7. Lập Tôn chỉ 

8. Chỉ cái dụng 

I. NÊU CÁI TÊN 

Tên A Đà Na thức, xuất xứ từ đâu? 


Trong kinh Giải thâm mật có bài tụng rằng: 


Nguyên văn chữHán 

A Đà Na thức thậm thâm tế 

Tập khí chủng tử như bộc lưu 

Ngã ư phàm ngu bất khai diễn 

Khủng bỉ phân biệt chấp vi ngã. 

Nghĩa là: Thức A Đà Na rất thậm thâm và tế nhị; các tập khí(1) 
chủng tử của nó sanh diệt nhưdòng nước thác. Ta (Phật) đối với 
chúng phàm phu và Nhị thừa, không giẳng nói thức này; vì sợ chúng 
phân biệt chấp làm Ngã. 

Trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng nghiêm nói: 

Nguyên văn chữHán: 

Đà na vi tếthức 

Tập khí thành bộc lưu 

Chơn, phi chơn khủng mê 

Ngã thường bất khai diễn. 

Nghĩa là thức AĐà Na rất là vi tế; các tập khí như dòng nước thác. Vì 
sợ chúng phàm phu và nhjịthừa chấp thức này là "chơn" hay "phi 
chơn", nên Ta (Phật) chẳng hề giẳng nói thức này cho chúng nghe. 
Thức này là "Căn bản" của chơn và vọng; Thánh, Phàm đều nương ở 
nơi đây. Bởi thếnên trong Duy thức tôn, rất đặc biệt chú trọng đến 
thức này. 


Nay chúng ta căn cứ theo câu văn và nghĩa lý của bài tụng trên mà 
quan sát Trong bài tụng nói chữ 


"Phàm" là chỉ cho loài dị sanh (chúng sanh); nói chữ"Ngu'" là chỉ 
chung cả phàm phu và Nhị thừa(chữ 


ngu là mê lầm). 


Đại ý hai bài tụng nói: 


A Đà Na rất thâm sâu và tế nhị, tóm chứa các tập khí chủng tử từ vô 
thỉ đến nay. Nó làm chủgiïữ gìn báo thân của chúng hữu tình sống 
trong một thời kỳ. Xem in tuồng như "chơn", song nó hư vọng sanh 
diệt rất là vi tế. Cũng như dòng nước thác, ở xa thấy như điềm tịnh, 
mà kỳ thật nó chảy rất mau. 


Chẳng những chúng phàm phu (dị sanh)(1) không biết mà hàng tiểu 
thừa Thinh văn chấp pháp (ngu pháp) cũng mê lầm thức này. Phật 
đối với hai hạng này chẳng hề giảng nóiđến thức A Đà Na, vì sợ họ 


mê lầm chấp làm "Ngã". 


Chúng phàm phu mê lầm chấp ngã thì thêm khỗ sanh tử; còn hàng 
nhị thừa tuy có thể la được khổsanh tử, song nếu mê lầm chấp ngã 
thì lâu chứng đạo quả; chi bằng chẳng cho họnghe đến thức này còn 
hơn. 


Bài tụng của kinh Lăng Nghiêm và kinh Giải Thâm Mật, hai câu đầu 
đồng nghĩa nhau. Trong câu thứ 


hai nói chữ "tập khí" tức là "chủng tử". Đến câu thứ ba lại chia ra làm 
hai phương diện: Bên kinh Lăng Nghiêm đại ý nói: "Thức này rất rộng 
sâu và tế nh], sanh diệt tương tục không gián đoạn. Bởi nó tương tục 
không gián đoạn cho nên in như "chơn"; vì nó sanh diệt nên "không 
phải chơn". 


Nếu người mê lầm chấp thức này là "chơn" thì bị cái chấp "Tăng ích" 
(thêm), sẽ đoạ mãi trong sanh tử 


luân hồi. Còn người mê lầm chấp thức này là "phi chơn", thì bị cái 
chấp "Tổn giảm" (bớt); vì cho thức này là "vọng" rồi rời bỏ thức này 
để tìm cầu cái "chơn thật" thì không thể được, nên cũng đoại mãi 
trong sanh tử luân hồi. 


Câu tụng thứ tưtrong kinh Giải Thâm Mật, đại ý nói: "Phân biệt chấp 
thức này làm ngã", tức đồng bên kinh Lăng Nghiêm nói: "Mê thức này 
chấp là chơn". Song mê lầm chấp thức này "phi chơn" cũng là chấp 
Ngã. Vì sợ cho chúng phàm phu và hàng Nhị thừa mê lầm chấp thức 


này là "chơn" hoặc "phi chơn", cho nên Phật chẳng hề giảng nói. 


Trên bài tụng nói "chấp ngã", tức là cố chấp thức này làm thật ngã, 
thật pháp. Bởi phàm phu và Nhị 


thừa đối với thức này hay khởi tâm phân biệt chấp là "chơn" hoặc 
"phi chơn". 

Đem hai bài tụng trên đây để đối chiếu mà quan sát; thì ý nghĩa đầy 
đủ. Song, bài tụng trong kinh Giải Thâm Mật có một nghĩa đặc biệt 
và rõ ràng hơn là: "chúng phàm phu và Nhị thừa dễ khởi tâm phân 
biệt chấp làm Ngã". 

Trong Du Dà Sư Địa Luận, hoàn toàn căn cứ vào kinh Giải Thâm Mật 
mà giải nói về thức này. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ nói đến cái 
tên thức này, không thể kể hết nhưNhiếp Đại thừa luận, Hiển dương 
Thánh giáo luận, Thành Duy thức luận, ...Vì trong các kinh luận đã có 
cái tên A Đà Na thức, nên nay y theo đó để làm căn cứcho bổn Luận 
này. 

II. ĐỊNH GIỚI NGHĨA 


Chữ "Giới nghĩa" tức là định giới hạn về danh nghĩa. Thức A Đà Na, 
cái giới nghĩa như thế nào? 


Tiếng Phạn gọi là A Đà Na, Tàu dịch là "Trì" (giữ gìn). Trong kinh 
không có giải thích nó như thế nào nhưng trong Nhiếp Đại thừa luận 
giải thích có hai nghĩa, và ở Thành Duy thức luận lại còn phân tích 
hoàn bị hơn. 

Trong Thành Duy thức luận về quyển ba nói: 

Nguyên văn chữHán 

Dĩ năng chấp trì chư pháp chủng tử 

Cập năng chấp thọ sắc căn y xứ 

Diệc năng chấp thủ kiết sanh tương tục 

Cố thuyết thửthức danh A Đà Na 

Dịch nghĩa 

Thức này có ba công năng, nên gọi là A Đà Na: 


1. Giữ gìn (chấp trì) chủng tử của các pháp 


2. Giữ chịu (chấp thọ) căn thân và thế giới 
3. Giữ lấy (chấp thủ) việc kết nối đời sau. 


Nay muốn chođộc giả dể hiểu, nên bắt từ cạn vào sâu, từ thô đến tế; 
nghĩa là ngược thứ lớp của ba nghĩa trên để giải thích như sau. 


1. GIỮ LẤY (CHẤP THỦ) VIỆC KẾT NỐI ĐỜI SAU 


Sở dĩ có việc "kết nối đời sau" (kiết sanh tương tục) là do ba pháp: 
Phiền não, Nghiệp và Sanh; theo thông thường gọi "Hoặc, Nghiệp và 
Khổ". Nghĩa là: do phiền não nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới 
tiếp nối đời sau để thọkhổ. Chữ "Kiết sanh" (Kết nối đời sau), nghĩa là 
thọ sanh, bắt đầu từkhi kết thai cho đến lúc sanh ra vậy. 


Lại nữa, từ mộtđời này chết rồi sanh đến một đời khác. Nghĩa là: từ 
thân "bổn hữu" (1) (thân hiện sống) đến thân "tử hữu" (thân đang 
chết), từ thân "tử hữu" đến thân "trung hữu'(2) (thân sau khi chết 
chưađầu thai), từ thân "trung hữu" đến thân "hậu hữu'(3)(thânđời 
sau). Sở đĩ được tương tục không gián đoạn như thế, cố nhiên phải 
có một cái gì thường lưu hành và gìn giữ (chấp thủ) Gái đó là thức A 
Đà Na. Nếu không có thức này để nắm giữ việc "kết nối đời sau" (kiết 
sanh tương tục) thì người một khi chết rồi phải mất luôn, không còn 
tái sanh được nữa! Như thếthành ra bị rơi vào thuyết Đoạn diệt của 
ngoại đạo. 


Trong kinh Lăng Nghiêm về quyển thứ hai chép, đại ý: "Trước kia vua 
Ba Tư Nặc theo ngoạiđạo, chấp về "đoạn diệt" (người chết rồi mất 
luôn) nên Vua thường ôm lòng lo buồn !...Sau khi nghe Phật nói 
Pháp, Vua ngộ được cái lý "sanh tửtương tục"; nghĩa là: con người 
khi chết là bỏ thân này để thọ thân khác, từ giã đời này để đến nhận 
lãnh đời kia; cái gì có biến đổi thì phải bị hoại diệt, còn cái gì không 
biến đổi thì thường không hoại diệt, nên vua rất vui mừng !". 


Nói "chấpđoạn diệt" tức là chấp một phen chết rồi mất luôn. Nếu thật 
vậy, thòi đời sống của con người không có một chút giá trị nào cả ! 
Bởi thế, nên biết có thức A Đà Na này hằng lưu hành không gián 
đoạn, nó nắm giữ việc "đầu thai tiếp nối" (kiết sanh tương tục). 

Tóm lại, nếu người hiểu rõ được: "Có thức A Đà Na nắm giữ việc kiết 
sanh tương tục" (kết nối đầu thai) thì đối trị được cái chấp "đoạn 
diệt" của phàm phu và ngoại đạo. 


2. GIỮ CHỊU (CHẤP THỌ) SẮC GĂN VÀ THẾ GIỚI 


Nguyên vằn chữHán trên, nói chữ "sắc căn y xứ" Chữ "sắc căn" là chỉ 
cho năm căn tỉnh tế bên trong (năm tịnh sắc căn: Nhãn, Nhĩ, Tỹ, 
Thiệt, Thân); còn chữ "y xứ" là chỉ cho năm căn thô phù bên ngoài 
(phù trần căn) làm chỗ (xứ) y chỉ cho năm căn bên trong. 


Tóm lại là chỉchung cái Báo thân của chúng hữu tình đang sống trong 
một thời kỳ. Nói "cái Báo thân sống trong một thời kỳ" tức là gồm cả 
"các pháp hữu vi vô thường sát na sanh diệt". Cái công năng gìn giữ 
Báo thân được tương tục tồn tại trong một thời kỳ không tan hoại 
đó, tức là thức "A Đà Na" 


này vậy. 


Nguyên văn chữHán trên, nói hai chữ "chấp thọ", nghĩa là chấp thân 
này nên "tựthể" khiến sanh ra biết cảm giác và lãnh thọ. 


Lại có một nghĩa thứ hai, trên nguyên văn nói chữ "sắc căn" là chỉ 
cho thân loài hữu tình (chánh báo); còn chữ "y xứ" là chỉ cho thế giới 
(y báo). 


Trong thế giới, từ một vật nàyđối với các vật khác ngại nhau, từ một 
vi trần này đối với các vi trần khác ngại nhau, mà vẫn tồn tại, đều do 
thức này gìn giữ không mất; chỉkhác với loài hữu tình là không làm 
cho biết cảm giác và lãng thọ. 


Trong luận Tềvật, Ông Chương Thái Diệm nói: "Loài khoáng vật và 
thực vật đều có thân thức". Nhưng xét những lời chứng minh của 
ông, thì không phải là thân thức; thật ra do công năng giữ gìn của 
thức A Đà Na; chẳng qua ông không hiểu, lần cho là thân thức. Thân 
thức chỉ biết cảm giác lãnh thọ các xúc trần, như đau, ngứa, ...mà 
thôi; còn cái công năng nắm giữ các vật ngại nhau làm tự thể, 
quyếtđịnh phải là thức A Đà Na này. 


3. GIŨ GÌN (CHẤP TRÌ) CHỦNG TỬ CỦA CÁC PHÁP 

Nói "các pháp" tức là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi. Có hai loại: 1. 
"Hữu lậu hữu vi", tức là các pháp tạp nhiễm, thuộc về loài Dị sanh 
(chúng sanh), 2. "Vô lậu hữu vi", tức là các pháp thanh tịnh, thuộc về 
Thánh Hiền. 


"CHỦNG TỬ'cũng có hai loại: 1. "Nghiệp chủng" tức là Dị thục tập 
khí", 2. "Pháp chủng", tức là Đẳng lưu tập khí. 


` 


Mỗi mỗi các pháp, khi khởi hiện hành đều từ chủng tử của nó mà 


khởi hiện. Bởi đồng đẳng lưu xuất ra chủng loại đó, nên gọi là "Đẳng 
lưu chủng". 


"NGHIỆP CHỦNG" (Dị thục chủng tử) tức là chủng tử Tư Tâm sở. Bởi 
vì Tư Tâm sở, Tâm vương và các Tâm sở thiện ác v.v...có tác dụng 
hoạt độngthành ra "nghiệp chủng". Nếu lấy hiện hành của nó, thì 
cũng đều gọi là "Đẳng lưu chủng". Song cái "nghiệp chủng" này, đồng 
thời lại có công dụngđặc biệtlà thống lãnh các pháp khác. Cũng như 
op6ng Thủ tướng, nếu nói về cá nhân thì ông là một người như 


bao nhiêu người trong nước nhưng đồng thời, ông cũng có cái trách 
nhiệm thống lãnh toàn quốc._Nghiệp chủng (Dị thục chủng tử)cũng 
thế, nó khác hơn "pháp chủng"(Đẳng lưu chủng) ở chỗ 


đó. 


"Nghiệp chủng" cũng có hai loại: 1. Hữu lậu, 2. Vô lậu. Song về 
"chủng tử" thì chỉcó công năng tiềm tàng (ẩn núp) mà không khởi 
hiện. Nếu không có một cái gì đếchứa giữ, thì chủng tử các pháp 
phải bị 


tản mất. Nếu chủng tử các pháp bị tản mất, thì các pháp hiện hành ở 
thế gian và xuất thế gian cũng phải không còn. 


Bởi thế nên phải có thức A Đà Na để chứa giữ chủng tử (công năng 
tiềm tàng) của các pháp. 


Có người nói: "Sắc pháp có công năng chứa giữ chủng tử". Nói như 
thế không hợp lý, vì "sắc pháp" 


tánh nó biến đổi và chướng ngại, nên không thể chứa giữchủng tử 
được. Lại nữa, khi sanh lên cõi trời Vô sắc, cõi ấy không có "sắc 
pháp" thì lấy gì chứa giữ chủng tử. 


Các "Tâm sở" cũng không thể chứa giữ chủng tử được, vì nó không 
tự tại vậy. 


Sáu thức trước cũng không thể chứa giữ chủng tử, vì khi sanh lên cõi 
trời Vô tưởng và vào Diệt tận định v.v ...không có sáu thức trước 
vậy. 


Thức thứ Bảy, tuy hằng thời lưu hành và không gián đoạn, song cũng 
không thể chứa giữ chủng tử các pháp được, vì tánh nó "hữu phú vô 
ký". Nếu thức thứ Bảy chứa giữ chủng tử, thì khi đến địa vị Bồ Tát, 
đã chuyển thức thành trí thanh tịnh rồi, về sau laại khởi sanh các 


pháp tập nhiễm nữa, thì phi lý. 


Bởi thế nên, chỉ có thức A Đà Na, tánh vô phú vô ký, nhứt loại sanh 
diệt tương tục, mới có thể duy trì (chứa giữ) chủng tử của các pháp. 
Cảnh giới này duy có Phật mới biếtđược hoàn toàn rốt ráo, còn các vị 
Bồ Tát chỉ biết một phần nào thôi. 


II. GIẢI THÍCH VÀ CHỌN LỰA 


Trong thành Duy thức luận, quyển ba chép: "Các hữu tình đều có 
thức thứ Tám, song tuỳ theo mỗi phương diện mà danh nghĩa có 
khác nhau, nên đặt ra rất nhiều tên: 1. Hoặc gọi là "Tâm":_Vì thức này 
là chỗ chứa nhóm (tích tập) để cho các pháp huân tập chủng tử 


vào. 


2. Hoặc gọi là "A đà na": _Vì thức này giữ gìn chủng tử và thân thể 
của chúng hữu tình không mất. 


3. Hoặc gọi là "Sở tri y":_ Vì thức này là chỗ y chỉ của các pháp bị 
biết(sở tri) nhiễm và tịnh. 


4. Hoặc gọi là "Chủng tử thức": _ Vì thức này có công năng chứa giữ 
chủng tử của các pháp thế gian (hữu lậu) và xuất thế gian (vô lậu). 


Bốn tên trênđây, thông cả các địa vị Phàm, Thánh. 


5. Hoặc gọi là "A lại da": _ Tàu dịch là Tàng thức vì thức này tóm thâu 
chứa đựng các pháp tap nhiễm, giữ gìn không mất, nên có nghĩa 
Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái chấp tàng. (Thức thứ Bảy chấp thức 
này làm "Nội ngã"). 

Tên A lại da (tàng thức) này, chỉ ở chỗ Phàm ohu và Thánh hữu học, 
còn Thánh vô học và bực Bất thối Bồ Tát, thì không có tên này (tàng 
thức), vì không còn chứa giữ chủng tử các pháp tạp nhiễm nữa. 


6. Hoặc gọi là "Dị thục thức ":_ Vì thức này có công năng dẫn dắt đi 
trong sanh tử để lãnh thọ quả DỊ 


thục (báo thân), do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, đã tạo đời trước. 


Tên DỊ thục này, chỉ có ở hàng Phàm ohu, Nhị thừa và các vị Bồ Tát, 
còn đến địa vị Phật thì không còn Dị thục thức. 


7. Hoặc gọi là "Vô cấu thức": _ Vì thức này là chỗ chứa giữ các pháp 
hoàn toàn vô lậu thanh tịnh. Tên 


"Vô cấu thức", duy Phật mới có. Từ các vị Bồ TátĐại thừa trở xuống, 
cho đến hàng Phàm phu, thì thức thứ Tám còn chứa các chủng tửhữỮu 
lậu, chưa đặng hoàn toàn thanh tịnh, nên không có tên "Vô cấu thức". 


CHỌN LỰA 


Ngoài các tên kể trên, thức này lại còn có những tên như: Sơ năng 
biến, Căn bản thức và NhưLai tạng 


...Nay theo thứ lớp lược nêu các tên, để lựa chọn tên nào hoàn bị. 


1. A lại da thức._Tàu dịch là "Tàng thức". Các luận giải chữ "Tàng" có 
ba nghĩa: Năng Tàng, Sở tàng và Ngã ái chấp tàng. 


Cái tên "Tàng thức" này, chỉ có ở địa vị phàm phu (DỊ sanh) và Thánh 
hữu học. Khi đến hàng Nhị thừa vô học và bực Niệm bất thối Bồ Tát, 
thì thức này không còn chứa giữ (chấp tàng) các pháp tạp nhiễm, nên 
không gọi nó là "Tàng thức" (A lại da thức). Bởi tên "A lai da" này 
nghĩa rất hẹp, cho nên luận này chẳng dùng. 


2. Sơ năng biến thức. Thức này chứa giữ chủng tử của các pháp, rồi 
biến hiện ra tướng phần là căn thân và thế giới. Chúng Phàm phu và 
Nhị thừa không hiểu, nên chấp là thật ngã và thật pháp. Vì phá chấp 
của Phàm ohu và Nhị thừa, nên Luận nói: "Các ngã và pháp đều giả, 
do thức biến hiện". Các thức chung lại. Có ba loại Năng biến, mà 
thức này là năng biến thứ nhứt, nên gọi là "sơ năng biến". 


Bởi nghĩa này rất hẹp, không nói hết được cái lượng của thức này, 
nên cũng không dùng. 


3. DỊ thục thức._ DỊ thục có ba: DỊ thời nhi thục (khác thời mà chín), 
DỊ loại nhi thục (khác loại mà chín) và Biến dị nhi thục (biến khác 
mà chín). So với "A lại da" thì tên này có phần rộng hơn; song đến khi 
thành Phật thì bỏ cái tên Dị thục (Kim Cang đạo hậu Dị thục không) 
Bởi tên này không phổ thông: khi đến quả Phật không còn và hàng 
Nhị thừa khi vào Diệt tậnđịnh, thân thể như tro nguội, tâm trí bặt 
dứt, lúc bấy giờ không còn thức Dị thục, nên luận này không dùng. 


4. Yêm ma la thức._ Tàu dịch là "Vô cấu thức", nghĩa là thức thanh 
tịnh không cấu nhiễm. Cái tên này duy địa vị Phật mới có; từ Bồ Tát 
trở xuống cho đến Nhị thừa và Phàm phu đều không có "Vô cấu 
thức"; vì Bồ Tát còn vô minh hiện hành và còn chủng tử tạp nhiễm. 


Bởi cái tên này chỉ có ở quả Phật, không thông cả Thánh, Phàm và 
tóm thâu hết cái thể nhiễm tịnh của thức này, nên cũng không dùng. 


5. Tâm: _ Tên này thông cả Phàm phu, Nhị thừa, Bồ Tát và Phật. 
Trong các kinh luận, có chỗgọi chung cả tám thức là:Tâm, Ý và Thức; 
có chỗ gọi riêng thức thứ Tám là "Tâm", thức thứ Bảy là "Ý" và 6 thức 
trước là "Thức"; có chỗ gọi "tâm vương", "Tâm sở" đều là "Tâm" hoặc 
gọi Sắc pháp (vật chất) cũng là "Tâm"; _ nhưtrái tim thịt gọi là "Tâm 
tạng" ( một tạng trong ngũ tạng:Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận). 


Bởi cái tên này quá rộng và lộn lạo, cho nên luận này cũng không 
dùng. 


6. Căn bản thức: _ Bảy thức trước và các pháp nhiễm tịnh, đều y chỉ 
ở thức này, nên gọi là "Căn bản thức". Cái tên này cũng thông cả 
Thánh, Phàm. 


Nhưng tên "Căn bản", không phải chỉ để gọi thức thứ Tám, mà "Chơn 


nhưtrí" cũng gọi là "Căn bản trí"; bởi vì "Chơn như" là "Căn bản" của 
tất cả Pháp. 


Vì danh từ này có lộn lạo, nên luận này chẳng dùng. 


7. Đệ bát thức: _ Y theo thứ tự, số mục mà gọi, thì năm thức trước, 
thức thứ Sáu, thức thứ Bảy và đến thức này gọi là "Đệ bát thức". 


Cái tên này tuy có thể thông cả Thánh Phàm và cũng không có lỗi lộn 
lạo với cái khác, song cái tên Đệ 


bát không thể nói lên được cái tướng và dụng của thức này; chẳng 
qua chỉmột danh từ có gồm số mục để kêu gọi mà thôi, nên luận này 
cũng chằng dùng. 


8. Sở tri y: _ Cái tên này xuất xứ từ Nhiếp đại thừa luận, nghĩa đã 
rộng rãi và thông cảThánh, Phàm. _ 


Chữ "Sở tri" (bị biết) tức là chỉ cho các pháp nhiễm và tịnh. Bởi các 
pháp lấy thức này làm chỗ y chỉ, nên gọi là "Sở tri y". 


Cái tên này tuyđủ sức nói lên tướng và dụng của thức này, nhưng 
cũng không dùng; vì y theo trong Nhiếp đại thừa luận, thì các pháp 
"Sở tri" chính là chỉ cho ba tánh: Biến kế sở chấp tánh, Y tha sở 
tánh, và Viên thành thật tánh. 


Song kỳ thật các pháp sở tri (bị biết) chẳng những y thức thứ Tám (Y 


tha khởi) mà cũng y chơn như 


(viên thành thật) hoặc y ý thức (Biến kế sở chấp). Vậy thời cái nghĩa 
"Y"cũng thông đồng với pháp khác; chẳng bằng dùng nghĩa "A đà na" 
rất là tỉnh xác hơn. 


9. Nhứt thếchủng thức: _ Danh từ này ở trong Thành duy thức luận, 
chỉ về cái "Nhơn tướng" của A lại da. Tên này cũng thông tất cả địa 
vị Thánh, Phàm(ở địa vịPhật có thể nói "nhứt thế vô lậu chủng 
thức"). 


Danh từ này so với danh từ A đà na không rộng mà cũng không hẹp 
lắm, có phần đồng nhau. Song 


"nhứt thế chủng" là chỉ cho tướng phần bị duyên và vật sở tri của 
tướng này, chớ không phải cái bản thể hiện hành của thức này; cái 
thức "Năng trì nhứt thế chủng tử" đó, tức là A đà na. 


Vả lại, cái nghĩa "Năng trì chủng tử" này chỉ là một trong ba nghĩa 
của thức A đà na. Bởi thế nên đây cũng không dùng. 


10. Như Lai tàng: _ Danh từ này cùng với ĐỆ bát thức có liên quan 
nhau. Trong các kinh luận giải nghĩa rất rộng, nay chỉ nói sơ lược cái 
ý. 

Chữ "Tàng" nghĩa là "che giấu". Tất cả chúng hữu tình đều saùn có 
"trí huệ đức tướng, pháp thân thanh tịnh của Như Lai", song vì bị che 
giấu trong vô minh tạp nhiễm. "Như lai thanh tịnh pháp thân" 


là bị (sở) che giấu, còn "vô minh tạp nhiễm" là (năng) che giấu; hiệp 
cả Năng và Sở mà gọi là "Như 


Lai tàng". 

Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập ra là chuyên chỉ 
về phần "công đức pháp thân thanh tịnh"bị che giấu trong vô minh 
tạp nhiễm mà gọi là "NhưLai tàng", chứ không phải chỉ chung cả 
các pháp tạp nhiễm. 

Trái lại, gọi A lại da là riêng chỉ về "pháp tạp nhiễm", còn Như lài 


tàng là riêng chỉ về "pháp thanh tịnh". 


Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về "chơn như vô vị". Và các 
pháp thanh tịnh của bảy thức trứơc, cũng chung gọi là Như Lai tàng. 


Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập ra là chuyên chỉ 
về phần "công đức pháp thân thanh tịnh" bị che giấu trong vô minh 
tạp nhiễm mà gọi là "NhưLai tàng", chứ không phải chỉ chung cả 


các pháp tạp nhiễm. 


Trái lại, gọi A lại da là riêng chỉ về "pháp tạp nhiễm", còn Như Lai 
tàng là riêng chỉ về "pháp thanh tịnh". 


Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về "Chơn như vô vi". Và cá pháp 
thanh tịnh của bảy thức trước, cũng chung gọi là Như Lai tàng. 


Tóm lại, họp các danh từ trên để so sánh và chọn lựa, thì danh từ "A 
đà na" là hoàn bị hơn cả. 


IV. CHZ CÁI "THỂ" CỦA THỨC A ĐÀ NA 


Y theo đoạn trên nghiêm khắc lựa chọn, quí vị đã biết đại khái thức 
này rồi, và thấy chỉnên chọn lấy danh từ A đà na mà thôi. Đến đây 
mới là phần cốt yếu của bổn luận này. 


Chúng ta đã thấy có cái danh nghĩa, thì cái danh nghĩa đó tất nhiên 
phải y trên một cái thểmà đặt ra. 


Vậy cái "Thể" của A đà na thức thế nào ? _ Đáp: Tức là các pháp; 
không thể rời các pháp mà riêng tìm có thức A đà na được. 


Phải biết trời,đất, nhơn, vật toàn là thức A đà na, song chúng ta 
không thấy được "thức Ađà na" mà chỉ thấy trời, đất, nhơn, vật; đó là 
vì bị hai món chấp: Ngã, Pháp thường hiện hành. Cũng như người 
nhặm con mắt, thấy các hoa đốm ở hưkhông. Vì con mắt bị nhặm, 
nên chỉ thấy hoa đốm mà không thấy được hưkhông. 


Chúng sanh vì bị hai chấp (Ngã, Pháp) và hai chướng (phiền não 
chướng và sơ tri chướng) ámảnh, nên không thấy được thức A đà na 
mà chỉ thấy các vật tạp nhiễm. Cổ nhơn nói: "Nhược nhơn thức đắc 
tâm, tắc đại địa vô thốn thổ": Nếu người ngộ được chơn tâm rồi, thì 
quả đại địa không còn một tấc đất (Kinh Lăng nghiêm), tức là cái ý 
đây vậy. 


1. Trí tự trụ hậuđắc của bực Đại thánh duyên cảnh A đà na thức: _ 
"Tiếng" là cái bịnghe của tai, "Sắc" 

là cái bị thấy của mắt. Do có cái tên "tiếng" và "sắc", nên có thể chỉ ra 
cái thể của tiếng và sắc. 


Nay chúng ta đã nghe tên và biết nghĩa của thức A đà na, vậy phải 
chỉ cái thể (hình thể) của nó ra thử 


xem. _ Thức A đà na, mắt không thấy được nó và tai cũng không nghe 
được nó; như thế làm sao chỉ 


ra cái thể của nó cho được ! chúng ta chỈ y theo Kinh, Luận của Phật 
và do lý luận mà biết được thức A đà na. 


Như đoạn văn trước, dẫn trong Thành Duy thức luận nói: "Có cái 
công năng duy trì sự kết nối đời sau", do đó mà suy xét biết có thức A 
đà na này; hoặc "Có công năng giữ thọ thân thể và thế giới", do đó 
mà so sánh biết có thức A đà na này; hoặc "Có cái công năng giữ gìn 
chủng tử của các pháp", do đó mà khảo xét, biết có thức A đà na. 
Những sự hiểu biết về thức A đà na đây, là do so lường suy luận mà 
biết, nên không thể chỈbày rõ ràng cái thể của thức này. Cũng như 
các nhà Triết học, chỉ suy luận âm thầm, nghĩ ngợi một cách xa xăm 
mà thôi, không có chút gì cụ thể. 


Thí như có người chưa từng đến Lô sơn, chỉ nghe người nói phong 
cảnh Lô sơn, hoặc thấy các hình chụp các cảnh, rồi phân biệt: chỗ kia 
là núi Đại lâm, chỗ nọ là núi Ngũ lão, chỗ đó là núi Cô lãnh ...chỉ 


do so lường suy tưởng mà biết, chớ chưa từng thân hành đến xem 
cảnh Lô sơn. 


Biết thức A đà na này cũng thế, chẳng qua nghe king sách hoặc lý 
luận rồi so sánh mà biết. Muốn trực tiếp biệt thức A đà na, phải là 
bực Đại thánh dùng cái "Trí tựtrụ hậu đắc" mới thấy biết được thức 
này. 


Chữ "Đại thánh" nóichữ "Đại" là lựa riêng Tiểu thừa; nói chữ"Thánh" 
Là lựa riêng phàm phu, tức là chỉ 
có bực Bồ Tát từ Sơ địa sắp lên. 


"Trí" có hai loại: 1. "Căn bản trí", tức là Như lý trí (cũng gọi là Vô 
phân biệt trí). 2. "Hậu đắc trí", tức là Như lượng trí (cũng gọi là Sai 
biệt trí). 


"Hậu đắc trí lại có hai phần: 1. Tự trụ hậu đlc trí; 2. Thiệp tha hậu 
đắc trí. Thức A đà na này, chỈ có trí 


"Tự trụ hậu đắc" mới biết được. Quả vị Phật, về"Thân tự thọ dụng" 
thì dùng "Tự trụ hậu đắc trí" (còn Thân tha thọ dụng, thì dùng Thiệp 


tha Hậu đắc trí). 


Trong bón trí, mà ba trí trước, tức: Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tánh 
trí và Diệu quan sát trí, mỗi trí đều đủ cả hai trí là: Căn bản và Hậu 


đắc; duy chỉ có trí thứ tư là "Thành sở tác trí", thì chỉ có "Hậu đắc trí" 
mà không có "Căn bản trí", vì không thân chứng được "Chơn như". 


Bồ Tát chỉ dùng cái trí "Tự trụ hậu đắc" của Bình đẳng tánh trí và 
Diệu quan sát trí mà chứng biết thức A đà na này. 


Thức thứ Bảy, khi chưa chuyển thành trí, thì chỉ duyên kiến phần 
của Đệ bát thức; khi chuyển thành trí rồi, cũng có thể biết được tất 
cả pháp; song chỉ biết các pháp đều là thức A đà na. 


Trong Du dà vếphẩm Chơn thật chép: 
Nguyên văn chữHán 


"Bồ Tát ưtự tánh giả lập; Tầm, Tư duy hữu tự tánh giả lập dĩ. Như 
thật thông đạt liễu tri sắc đẳng tưởng sự trung, duy tự tánh giả lập; 
phi bỉ sự tự tánh nhi tợ bÏsự tự tánh hiển hiện". 


Dịch nghĩa 


"Bồ Tát ởnơi tự tánh giả lập; Tầm, Tư chỉ có tự tánh giả lập mà thôi. 
Như thật thông suốt rõ biết sắc 


...trong sự tưởng tượng, duy tự tánh giả lập, không phải cái sự tự 
tánh kia, mà in như cái sự tự tánh kia hiển hiện". 


Nếu lìa được cái sự tự tánh giả lập, tức là Bồ Tát an trụ nơiNhư 
huyễn Tam ma địa; lúc bấy giờ các pháp sở duyên (bị biết) đều như 
cảnh huyễn, Duy thức biến hiện. Bởi thếnên kinh chép: "Biển Tàng 
thức thường trụ" (Tàng thức hải thường trụ). 


Đến quả vịPhật, được viên mãn thành tựu bốn trí, mới hay hiểu biết 
rốt ráo cùng tận thức A đà na này; do an trụ nơi Hải ấn tam muội, 
mới hay rõ biết khắp giáp các pháp "Nhưhuyễn bất không". 


Ở đây tôi chỉlược nói Bồ Tát dùng trí Tự trụ hậu đắc, chứng biết 
được thức A đà na; nếu quý vị muốn hiểu biết rõ ràng, xin chờ dịp 
khác. 


2. Trí căn bản duyên cảnh "Chơn như": _ Đoạn trên chỉ cái thể của A 
đà na thức, tức là chỉ cái "thể" ở 


nơi sự tướng,không phải cái "thể" của thể tánh (chơn như); nên trong 
Luận chép: "Hiện ra tương tợ 


như cái thểkia". Rõ biết được thể tánh chơn như, thì chỉ có căn bản 
trí. 


Chỉ căn bản trí mới chứng biết được vô tướng chơn như; cũng như 
nhà Vật chất học nói: Toàn cảvũ trụ 


chỉ là vật chất( nguyên chất); còn nhà Sanh vật học nói là Sanh 
cơ...Bởi thế nên sách chép:"Người nhân thì thấy là nhân; kẻ trí lại 
thấy là trí". _Trí Tự trụ hậu đắc biết thức A đà na, thì tất cả pháp đều 
thức A đà na; Trí Căn bản biết Chơn như thì tất cả pháp đều là Chơn 
như. 


3. Trí Thiệp tha hậu đắc, duyên cảnh các pháp nhiễm và tịnh. _ Phật, 
Bồ Tát này đối với Phật, Bồ Tát kia, hay đối với các chúng sanh cùng 
nhau giao thiệp, cho đến lập ra Tứ nhiếp pháp, Lục độ ...tất cả 


các pháp thiện xảo, đều dùng trí "Thiệp tha hậu đắc" này mà lập ra. 
Nhờ trí này mà rõ biết được các pháp Thánh, Phàm; nào mình nào 
người, nào nhiễm tịnh và biết được tánh ham muốn của mỗi chúng 
sanh không đồng, rồi cùng với chúng giao thiệp và tuỳ theo căn cơ 
giáo hoá. Cũng do trí này, nên có Bồ Tát thượng cầu Phật đạo, hạ hoá 
hữu tình và Như Lai hiện thân nói pháp. Tuy phân biệt các pháp tự, 
tha, nhiễm, tịnh, song cũng tức khiđó rõ biết các pháp đều như huyễn 
như hoá, Duy thức biến hiện. 


4. Trí của tiểu thừa, duyên cảnh Tứ đế, các pháp nhiễm và 

tịnh. Thinh văn tu pháp Tứ đế, Duyên giác quán 12 Nhơn duyên, 
chứng được sanh không chơn như (ngã không). Hai vị này tuy đều 
chứng vô ngã, nhưng còn pháp chấp: chấp thật có bốn đế, pháp 
Nhiễm (khổ, tập) để trừ, pháp Tịnh (Diệt, Đạo) để chứng; không 
bằng Bồ Tát rõ biết các pháp đều Duy tâm biến hiện. 


Cảnh giới Nhơn không của Nhị thừa, chư Phật và Bồ Tát cũng đã 
chứng biết. 


5. Trí của chúng sanh (Dị sanh), tuỳ theo mỗi loàimà tự duyên cảnh 
vũ trụ, vật ngã của mình. 


Trí (thức) của chúng sanh (Dị sanh) trong ba cõi đường, tức là các 
hữu lậu hư vọng phân biệt thuộc về 


hai chấp (ngã chấp, pháp chấp) và tương ưng với hai chướng (phiền 
não chướng và sở trí chướng); tuỳ 


theo nghiệp báo sanh làm loài nào, thì hiện ra vũ truvật ngã của loài 
đó. Vũ trụ vật ngã của loài này, không phải của loài kia; Vũtrụ vật 
ngã của loài kia, không phải của loài này. Như đồng một sông Hằng, 
mà người thấy là nước, ngạ quÏ thấy là lữa, còn trời lại thấy ngọc 
Lưu ly. Bởi thếnên trong kinh Lăng nghiêm chép: "Tuỳ theo nghiệp 
báo của chúng sanh nhưthế nào, thì tâm nó hiện ra cảnh vật như 


thế ấy, y theo sự hiểu biết của chúng" (Tuỳ DỊ sanh tâm, ứng sở tri 
lượng, tuần nghiệp phát hiện). 


Chúng sanh không biết các cảnh thế gian đều duy tâm biến hiện, nên 
tuỳ theo môi loài, khờra tánh 

"Biến kế", chấp cái "tướng" rồi đặt ra cai "tên"; gọi thế này là "ngã", 
chấp thế kia là "pháp". Bởi thế 


nên tuỳ theo mỗi loại, đều có mỗi vũ trụ, vật ngã khác nhau; song 
đều là cảnh bị biết do trí hư vọng phân biệt của chúng sanh (Djsanh). 


Từ trước đến nay, chỈ căn cứ theo 5 vị trí hiểu biết của Thánh, phàm 
mà phân biệt có 5 lớp. Nếu rời các trí phân biệt này, thì không còn 
danh từ gì có thể gọi được, không thểan lập và cũng không thể 


đặt bày ra như thế nào được cả; chỉ gắng gượng gọi là "Nhứt chơn 
pháp giới" mà thôi. Đến cảnh giới này không còn nói năng và suy 
nghĩ được nữa (Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt). 


V. HỘI CÁC TÊNĐỂ GIẢI THÍCH 


Thức A đà na là cảnh bị duyên của trí "Tự trụ hậu đắc". Bởi theo mỗi 
khía cạnh của thức này, nên đặt ra có rất nhiều tên. Nay hội các tên 
lại để giải thích. 


Thức này vì chứa đựng chủng tử của các pháp tạp nhiễm, nên gọi là 
"A đà na"._ Vì bị nghiệp thiện và ác đời trước kéo dẫn đi lãnh thọ báo 
thân DỊ thục đời sau, nên gọi là "DỊ thục thức"._ Vì làm nhơn duyên 
sanh các pháp nhưhuyễn; và ngã, pháp của chúng sanh chấp, đều do 
thức này biến hiện, nên gọi "Sơ năng biến". Khi chứng đặng Bồ dề 
niết bàn thành Như Lai, thì thức này chuiyển phần tạp nhiễm đổi lại 
thành vô cấu thanh tịnh, nên gọi là "Yêm ma la thức"._ Vì có công 
năng chứa nhóm (tích tập) chủng tử các pháp và phân biệt, nên gọi là 
"Tâm". Vì làm căn bản của các pháp nhiễm tịnh, nên gọi là "Cănbản 
thức". Trong các thức, thứic này đứng về thứ Tám, nên gọi là "Đệ 
bát thức". Vì chứa chủng tử của tất cảpháp nên gọi "Nhứt thế chủng 
thức". Khi chưa lìa được các pháp tạp nhiễm thì 


"Như Lai vô cấu thức" bị vô minh tạp nhiễm che giấu, nên gọi là 
"Như Lai tàng". 


Tóm lại, vì thức này có nhiều nhiệm vụ, nên có nhiều danh nghĩa 
khác nhau. 


VI. CHỈ NHỮNG CHỒ SAI LẦM 


Các nhà phiên dịchvà chù giải, vì không rõ thức A đà na này, nên 
trong những kinh luận đã dịch có nhiều chổ sai lầm, không thểkể 
xiết. Trong Nhiếp đại thừa luận, có cái thí dụ "người mù rờ voi" tức 
là nói bởi không rõ thức này, nên sanh ra các món vọng chấp. 


Nay chỈ căn cứtrong những kinh luận Đại thừa, nói về thức A đà na 
này, để biện minh một vàiđoạn. 


1. Đời Bắc Ngưi, Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ luận Hoa nghiêm Thập 
địa kinh, rồi y theo luận này lập ra Tôn Địa luận. Trong Tôn này, 
nhơn thấy thức A đà na có nghĩa "chấp trì" (nắm giữ) rồi lầm với 
thức thứ Bảy là thức chấp ngã; không biết nghĩa "chấp trì" của thức 
A đà na là chấp trì (giữ gìn) chủng tử, căn thân và thế giới, không 
cho mất; cái "chấp" này so với cái "chấp ngã" của thức thứ Bảy khác 
nhau. 


Lầm thức A đà na với thức thứ Bảy là cái lầm rất to ! Gái lầm này 
lưu truyền lâu đời cho đến thành sách, nên trong sách vở của Thiên 
Thai tôn thường thấy dẫn ra. 


Bởi trải qua thời gian lâu đời, cho đến các bực Đại đức tiền bối cũng 
thừa kế nhau dùng, nên những nhà học giả đời sau không biết lấy 
đâu ra để quyết định phải quấy ! Hôm nay biết được sự sai lầm ấy do 
phiên dịch, thì học giả hết nghỉ ngờ. 


2. Trong TônĐịa luận, còn cái lầm thứ hai, là nói "thức thứ Tám là 
thanh tịnh, thức thứ Bảy là nhiễm ô; khi chuyển thức thành trí, là 
diệt 7 thức nhiễm ô trước thành thứic thứ Tám thuần tịnh". 


Cái sai lầm này còn thừa kế đến ngày nay, cứ lưu truyền cho rằng 
điệt 7 thức trước hoặc 6 thức trước v.v...Như khẩu đầu thiền. Chổ 
này rất nên đem ra để phá trừ. 


Chư Phật và BồTát dùng căn bản trí, thân chứng chơn như. Cảnh giới 
này rất thâm thúy và tếnh], không thể nói năng và suy nghĩ được. 
Như bên Thiền tôn gọi: "Đầu non thứ nhứt không cho nói năng và 
hiểu biết" (Đệ nhứt phong đầu, bất dung hoại hội). 


Về các pháp duyên khởi, như Pháp giới duyên khởi, A lại da duyên 
khởi ...đều từ trí Hậu đắc mà đặt để 


làm ra. Như bên Thiền tôn nói:"Đầu non thứ hai mới khá thương 
lượng" (Đệ nhị phong đầu, lược khả 


thương lượng). 


Duy có Phật, thức thứ Tám mới được thuần tịnh; còn từ Bồ Tát sắp 
xuống thì thức thứ Tám chưa rời nhiễm. Nếu thức thứ Tám thuần 
tịnh, thì các pháp duyên khởi tạp nhiễm không thành (vì không có cái 
gì để chứa giữ các chủng tử tạp nhiễm). 


Nếu nói "do 7 thức trước tạp nhiễm chứa giữ chủng tử, nên các pháp 
tạp nhiễm hiện hành được thành tựu". _ Nói như vậy cũng không hợp 
lý; vì 7 thức trước không thể giữ gìn chủng tử của các pháp được. 


Các pháp không chủng tử, thì không thể sanh được. Nếu chấp "vô 
nhơn sanh" (không có nguyên nhơn màđược sanh) là theo ngoại đạo, 
chớ không phải Phật tử. 


Lại nữa, nếu chấp như thế thì chư Phật không đủ bốn trí, vì diệt 7 
thức tạp nhiêm trước, mà thành thức thứ Tám thanh tịnh, thì không 
có Diệu quan sát trí hoặ Bình đẳng tánh trí ... 


Bởi những lẽtrên, nên ngoài Phật ra, từ Bồ Tát sắp xuống, thì thức 
thứ Tám chẳng được thuần tịnh, chỉ 


là "vô phú vô ký"; phải như thế mới hợp lý. 


3. Ngài chơn đếTam tạng Pháp sư nói: "Yêm ma la (Bạch tịnh thức) là 
thức thứ Chín, thức thứ Tám là thức nhiễm tịnh hoà hiệp; 7 thức 
trước là thức nhiễm ô, khi chuyển nhiễm thành tịnh, là diệt hết 7 


thức nhiễm ô trước và diệt luôn một phần nhiễm ô của thức thứ 
Tám; lúc bấy giờ chỉ còn phần thanh tịnh của thức thứ Tám, thành ra 
thức thứ Chín". _ Thật ra, chẳng qua chỉ bỏ phần tạp nhiễm của thức 
thứTám, để chứng toàn phần thanh tịnh của nó mà thôi. Và cũng 
không phải diệt toàn thể thức thứ 

Tám mà có một cái thức khác gọi là thức thứ Chín. 

Cái sai lầm này do người dịch văn chữ Phạn không rõ nghĩa mà ra. 


Như ngày nay có người, gọi là bực "học giả", dịch sách vỡ Duy thức ở 
đời Minh và Thanh ra chữ ngoại quốc, sai lầm rất nhiều. Song người 


đời nghe nói "nhà Học giả", thì tôn trọng và đặt hết sự tin tưởng vào 
họ, rồi cứ thừa truyền dùng theo, không dám nghĩ đến sai lầm. 


Gần đây có người dung hoà cái sai lầm này, lại chia lám Cổ học và 
Kim học. Thật ra Cổ học là lối dịch sai lầm, chứ Duy thức học chỉ là 
một, không có Cổ và Kim. 


Một ông kia y theo Đại thừa trang nghiêm luận, rồi khôn khéo lập ra 
Duy thức cổ học. Ông nói rằng: 


"Cái tên thức thứ Chín của Ngài Chơn đế nói đó là y theo Chơn như 
mà lập ra". 


Song "Chơn như" là thật tánh của thức; vì thật tánh của thức nên giả 
gọi (tạm gọi) là thức, cũng tạm thông ; nhưng không được gọi "Chơn 
như" là Yêm ma la thức (Bạch tịnh thức). 


Khảo sát theo văn bài tụng của kinh Như Lai xuất hiện công đức, thì 
thức Yêm ma la là chỉ cho phần thanh tịnh của thức thứ Tám, chớ 
không phải chơn như và cũng không thểriêng gọi là thức thứ Chín. 


Bởi thế nên không bằng y theo kinh Lăng già lập cái "Chơn tướng 
thức" là thức thứ Chín.bởi vì cái 

"Chơn tướng thức" trong kinh Lăng già nói đó, tức là "chơn như'" vậy. 
Ngài Chơn Đếcho "Yêm ma la" là thức thứ Chín, không phải Ngài chỉ 


"tánh Chơn như bình đẳng khắp các pháp" làm thức thứ Chín; mà 
Ngài chỉ bảo riêng phần thanh tịnh của thức thứ Tám, là thức thứ 


Chín nên không đúng. 


Trong Ma ha diễn thích luận, nói có mười món thức, mà Yêm ma la là 
thức thứ Chín và Kiên thật tâm là thức thứ Mười. Trong đó cũng y 
theo phần thanh tịnh của thức thứTám rồi giả đặt ra thức thứ Chín 
và y theo "chơn như' rồi giả đặt ra thức thứ Mười đó thôi. 

Một ông khác dẫn trong Phật địa kinh luận, để giải nghĩa bài tụng 
trong Công đực kinh, lại nói "Đại viên cảnh trí là phần thanh tịnh của 
thức thứ Tám, cùng với thức Yêm ma la là thức thứ Chín, hiệp nhau". 
Song xét theo văn bài tụng, thì không phải như vậy. 

Nguyên văn chữHán 


Như Lai vô cấu thức 


Thị tịnh vô lậu giới 
Giải thoát nhứt thế chướng 
Viên cảnh trí tương ưng 


Nghĩa là: Thức vô cấu của Như Lai là cảnh giới vô lậu thanh tịnh; 
giải thoát tất cả chướng, hiệp với trí Đại viên cảnh. 


Bài tụng này nói "Thức vô cấu của Như Lai", tức là chỉ cho phần 
thanh tịnh Tâm vương, Tâm sở của thức thứ Tám; còn nói "Viên cảnh 
trí", tức là chỉcho các "Trí" tương ưng với thức này. Do phần thanh 
tịnh của thức thứTám đã giải thoát tất cả chướng, nên cùng với "Trí" 
hiệp nhau. 


Tuy nói rằng: "Cùng với trí hiệp nhau", mà thật ra thì phần thanh tịnh 
của thức thứTám với Thiện tâm sở v.v...mà thôi; song vì cái "Trí" thù 
thắng, nên nói "cùng trí hiệp nhau" vậy. 


Trong Phậ Địa kinh luận, hiệp chung thanh tịnh Tâm vương, tâm sở 
của thức thứ Tám, gọi lá "Đại viên cảnh tâm", chẳng phải nói "cùng 
với chơn như hay thức thứ Tám hiệp nhau" vậy. 


VII. LẬP TÔN 


Điểm đặc biệt thù thắng của Duy Thức Tôn là ở nơi tức thứ Tám. 
Nếu rõ được thứ A đà na này, tức là rõ biết được "Tất cả pháp Duy 
thức". Bởi thế nên luận này lấy việ "nói rõ tất cả pháp Duy thức" làm 
tôn. 


Lại nữa, có thểnhơ đây mà thành lập "Nhứt thế pháp như huyễn" vì 
tất cả pháp đều Duy thức hiện ra vậy. Căn cứ theo thức thứ Tám, để 
thành lập : tôn Duy tức",đã nói nhiều trong Nhiếp Đại thừa luận và 
Thnàh Duy thức luận. 


VII. CÔNG DỤNG CỦA LUẬN NÀY 


Nếu y theo Ngã, Pháp của tánh "Biến kế sở chấp" mà nói, thì chỉ có 
ngăn ngừa phá chấp mà thôi; khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi thì 
chứng được quả Bồ Đề; như trong Bát Nhã và Tam luận tôn (không 
tôn) không thành lập một pháp gì cả. 


Song, nếu đối với kẻ trí kém, thì mắc về "chấp không", nên cũng 
không thể thấu suốtđược "thật tướng" của các pháp. Như các Tổ ở 
Thiền tôn, chỉ đề xướng "chứng căn bản trí", nếu ai ngộ được thì ngộ, 


bằng không ngộ được thì thôi, chớ không có quyền biến khai thị 
phương tiện. Như thế cũng mất một phần nào trong công việc độ 
sanh của Bồ Tát. 


Còn Hiền thủtôn .. (Hoa nghiêm tôn) thì nói cảnh, trí của Như Lai rất 
là viên dung mầu nhiệm; như thế 


cũng mắc về chỗ hư vô huyền diệu. 

Công dụng thù thắng của Luận này, là chỉ thẳng vào tâm con người, 
để nói rõ thức A đà na. Thức này thông cả Thánh, Phàm;ở nơi người 
và cũng tức là người. Luận này chỉ tất cả pháp do thức này biểu 
hiện, nên khiến cho người không chấp tổn giảm (bớt). Bởi tất cả 
pháp Duy thức biến hiện, như huyền như hóa, nên cũng khiến cho 
người không chấp tăng ích (thêm). 

Tóm lại, đại dụng của bổn luận này là ngăn ngừa và phá trừ hai cái 
chấp: Tăng ích (thêm: có) và tổn giảm (bớt: không) khiến cho người 
ngộ nhập tánh Duy thức: phi hữu phi vô. 

Dịch xong tại chùa Phật Quang Trà Ôn 

Tiết Trung thu năm Canh Tý (1960) 

TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 

LỜI CỦA DỊCH GIẢ 

Phật ra đời độ sanh gần nửa thế kỷ, thuyết pháp trên 300 hội,nói ra 
84.000 pháp môn, nào quyền, thiệt, đốn, tiệm, các phương tiện đều 
dạy bày; chung qui lại chỉ có hai phần: pháp tướng và pháp tánh. Duy 
thức tôn là một trong Pháp tướng. 


Lý Duy thức, trong các kinh điển, Phật đã nói nhiều. Về sau các vị Bồ 
Tát trích lục lại, sắp xếp theo hệ 


thống, có thứ lớp, biên thành sách, lập thành tôn, gọi là pháp tướng 
tôn hay Duy thức tôn. 


Như vào khoảng 900 năm, sau khi Phật diệt độ, có Ngài Bồ Tát Thiên 
thân, y theo các kinh, viết qua quyển "Duy thức tam thập tụng" 
v.v...Đến sau có 10 vị Đại luận sư(1) ra đời, tuần tự giải thích quyển 


"Duy thức tam thập tụng" lập thành mười bộ đại luận. Trong số ấy, 
bộ sớ giải của Ngài Hộ pháp là có phần hoàn bị hơn hết. 


Đến đời Đường,ở Trung Hoa có Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền 
Trang, trí tuệ vô saong, thông minh xuất chúng, phát tâm qua Ấn độ, 
nghiên cứu Phật pháp 18 năm trường (xem bộHuyền Trang của Võ 
Đình Cường), Naài rất thông về Duy thức tôn. Sau khi trở vềnước, 
Ngài phiên dịch rất nhiều kinh sách, mà quyển "Duy thứ tam thập 
tụng" của Bôtát Thiên Thân là một. Ngài lại còn lượm lặt những tỉnh 
hoa sớgiẩi trong 10 bộ luận của 10 vị Đại luận sư, rồi phiên dịch ra 
chữ Trung Hoa, làm thành một bộ mười quyển, mệnh danh là "Thành 
Duy thức luận". 


Đệ tử lớn của Ngài Huyền Trang là Khuy Cơ, trải qua thời gian mấy 
mươi năm hầu Thầy, được đắc truyền về môn Duy thức học này, nên 
sớ giải lại bộ "Thành Duy thức luận" đến 60 quyển, đặt tên là 


"Thành Duy thức luận thuật ký". 


Đến sau, Ngài Huyền Trang muốn cho người học dễ nhớ, nên làm 12 
bài tụng (mỗi bài bốn câu) tóm tắt nghĩa lý rộng rãi u huyền của Duy 
thức, đặt tên là "bát thức qui củ tụng". 


Đành rằng sách vở Duy thức rất nhiều, vì các vị Bồ Tát nhắm nhiều 
khía cạnh của Duy thức mà phân tích giảng giải, song có ba bổn, từ 
xưa đến nay được xem là chánh tông, là căn bản của Duy thức học: 
1. Đại thừa bá pháp minh môn luận: Nói về pháp số (danh từ chuyên 
môn) của Duy thức. 


2. Duy thức tam thập tụng: Nói về nghĩa chánh của Duy thức. 

3. Bát thức qui củ tụng: Tóm tắt nghĩa lý bao la của Duy thức. 

Về sau các học giả hoặc sang tác hoặc giải thích sách vở Duy thức, 
đều căn cứ vào ba bổn luậnấy, khai thác nhiều khía cạnh, rồi tán 


rộng ra hoặc làm cho nổi bật những điểm quan trọng. 


Bổn "Đại thừa bá pháp minh môn luận" và bổn "Bát thức qui củ tụng" 


Tôi đã dịch và giải rồi, hiệp chung lại dưới nhan đề là "Duy thức 
nhập môn". 


Còn bổn "Duy thức tam thập tụng" này, nay mới dịch xong. Nội dung 
của luận này, do Ngài Bồ Tát Thiên Thân dùng 24 bài tụng đầu, nói 
về Duy thức tướng, bài tụng thứ 25 nói về Duy thức tánh, 5 bài tụng 
sau là nói về Duy thức vị; hay nói một cách khác là: Duy thức cảnh, 
Duy thức hành và Duy thức quả (xem 2 cái biểuở cuối quyển này). 


Quí vị muốn nghiên cứu về Duy thức học, trước nhứt nên đọc kỹ 3 
bổn luận này. Cũng như người học nghề võ, trước phải học đường 
thảo, rồi sau mới phân miếng. 


Huyền diệu thay !Cũng ba bổn luận này, mà từ xưa đến nay, không 
biết bao nhiêu vị Đại luận sưvà các nhà học giả, sớ giải mãi cũng 
không cùng. 


Chúng ta chớnên có ý nghĩ nông cạn: học sơ lược chánh văn hay đọc 
lời sớ giải thô sơ của ba bổn luận này, rồi cho là đầy đủ. Phải học 
mãi, coi nhiều, chúng ta sẽ thấy rừng hoa Duy thức, thật không biết 
bao nhiêu màu sắc tốt tươi xinh đẹp. 


Kính đề 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA 
LỜI TỰA 


Trong Duy thức nói "Thức A lại da", tức là nói về pháp chúng sanh, 
đáng lẽ phải dễhiểu, tại sao lại rất khó hiểu ? 


Tuy nói về pháp chúng sanh, song chúng sanh có vô lượng vô biên, 
nên lời nói cũng phải vô lượng vô biên; đây là điều khó thứ nhứt. 


Lại nữa, bên Thiền tôn thì chỉ thẳng về "Tâm pháp" nên không cần 
văn tự ngữ ngôn; còn Duy thức tôn lại khai phương tiện, dùng văn 
tự, ngữ ngôn. Đã dùng văn tựbiên chép và lời nói luận bàn, những sự 
lý vô lượng vô biên, cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm; 
đây là điều khó thứ hai. 


Bởi hai điều khó trên, nên môn học Duy thức này ngày xưa bị bặt 
tăm, cho đến ngày nay người học Phật, phần nhiều cũng tránh chỗ 
khó mà tìm nơi dễ: nghe nói đến Duy thức thì thối lui. Đôi khi cũng 
có người cố gắng tìm học, song lạikhông gặp cửa để vào ! 


Đại Viên này đã ôm ấp chí lợi tha từ lâu, nên đối với việc khó khăn 
này đã nhiều lần lưu ý. 


Nền tảng đầu tiên của Duy thức học là quyển: 


"Đại thừa bá pháp minh môn luận" và quyển "Duy thức tam thập 
tụng". 

Song, nếu theo những bản chú giải về đời Đường thì rất khó khăn; 
người sơ học không dễ gì nhậpđược. Còn những bản Duy thức thuộc 
về đời Minh chú giải, lại sợ ngưÏ truyền. Bởi thế nên tôi căn cừ theo 
bản chú giải xưa (đời Đường), rồi cải tạo văn thểnhững chỗ nghĩa lý 
thâm thuý khó hiểu, thì tôi làm cho rõ ràng dễ hiểu; còn những chỗ 
phiền phức, thì tôi thanh giản cho gọn gàng. Vì thế nên tôi đặt tên 
quyển sách này là "Duy thức dị giản" (Duy thức dễ gọn). 


Bởi "dễ",nên người đọc dễ hiểu và có thể đọc lâu, vì "gọn" nên người 
học dễtheo và có thể đọc nhiều. 

Nay tôi giảng 30 bài tụng Duy thức này, là muốn cho người học dễ 
hiểu và dễ theo, dễ tiến đến việc đọc nhiều, đọc lâu về môn Duy thức 
học vậy. 


ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN 


TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 


Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ NHỨT 
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 
GIẢI ĐỀ MỤC 


"Duy thức" _ Thức là phân biệt; có hai phần: 1. Sở phân biệt (bị biết) 
gọi là cảnh, hoặc gọi là sự vật, tức là núi, sông, ruộng, vườn ...2. 


Năng phân biệt (cái biết) gọi là thức, tức là cái tác dụng phân biệt 
hay nhận biết các cảnh vật. 


Cảnh vật có hình tướng, thức không hình tướng. Người đời đều nói 
hai vật này ( vật chất, tinh thần) riêng khác; thật ra năng phân biệt 
(biết) và sở phân biệt (bị biết) cũng đều là thức; ngoài thức ra không 
có vật gì khác. Bởi thế nên gọi là Duy thức. 


Người đời vì chấp tất cả sự vật là thật có, nên không tin lý duy thức. 
Nay môn học này, giải thích cho người biết: tất cả sự vật, chỉ có thức 
biến hiện, không phải thật có, nên gọi là "Duy thức học". 


"Tam thập tụng" _ Theo lệ thường, trong kinh Phật, mỗi một bài là 
bốn câu; nay dùng 30 bài tụng, để 


giải thích nghĩa mầu nhiệm của Duy thức, cho nên quyển luận này 
gọi là "Duy thức tam thập tụng". 


"Dị giải" _ Nguyên văn bổn luận này có 30 bài tụng, do ngài Bồ Tát 
Thiên Thân tạo ra. Văn tự đã khó mà nghĩa lý lại thâm, người học rất 
khó hiểu. Nay tôi giải thích bổn luận này, dùng những lời lễ gọn 
gàng dễ hiểu, nên gọi là "DỊ giải". 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Nếu chỉcó thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo, đều 
nói có Ngã và Pháp ? 


LƯỢC GIẢI 


Người đời chấp tất cả sự vật, như núi, sông, cổ, cây ...đều thật có. 
Nay lại nghe nói:"Các cảnh vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả 
tướng, chớ không phải thật có", thì họ quyết định không tin. Bởi thế 


nên Luận chủ đề xướng Duy thức học, đặt ra những lời vấn đáp, để 
giải thích các điều nghỉ ngờ đó. 


Có người hỏi: _ Nếu chỉ có thức mà thôi, thì tại làm sao, người thế 
gian và trong Phật giáo đều nói có Ngã, Pháp ? Nếu lý Duy thức 
đúng, thì lời người thế gian và Phật giáo nói sai, còn nếu thế gian và 
Phật giáo nói đúng, thì lý Duy thức phải sai. Hai thuyết rất mâu 
thuẫn nhau, vậy bên nào nói đúng lý ? 


Câu hỏi này rất khó, nếu không phải bực Bồ Tát trí huệ vô biên, thì 
không dễ gì trả lờiđược. 


"Ngã pháp" nghĩa là øì?_ "Ngã" là chủ tế (tự chủ, có quyền sắp đặt). 
Như ngườiđời chấp thân này là 


"ta": có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắpđặt các việc, như thếgọi 
là "Ngã", 


"Pháp" là khuôn phép và giữ gìn; nghĩa là tự nó giữ gìn bản chất của 
nó, làm cho người xem đến, thì biết là vật gì. (Nhậm trì tự tánh, quỹ 
sanh vật giải). 


Như cái bàn ởtrước mặt đây, tự nó giữ gìn bản chất cứng nhắc, hình 
đáng đài rộng hoặc cao thấp và có công năng chứa vật. Một khi 
người xem đến thì biết là cái bàn. Nhưthế gọi là "pháp". 

Người thế gian chấp ngã, như chấp thân mạng loài hữu tình, đều có 
quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp xếp mọi việc. 


Người thế gian chấp pháp, không ngoài ba điểm: Thật (bản chất), 
Đức (hình dáng), Năng (công dụng). Như họ chấp nhà cửa cỏ cây, v.v 
...là thật có (thật) hình dáng tốt hay xấu (đức) và công dụng của nó 
(nghiệp); mỗi món đều gọi là một pháp. 

Trong Phật giáo nói ngã, như nói "Tu Đà hoàn, Tu Đà hàm, A Na 
Hàm, A la Hán, v.v ...". mỗi tên đều hàm ẩn ý nghĩa: ta đã chúng, ta 
được tự chủ và tựtại. 


Trong Phật giáo nói Pháp, như nói "5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, v.v...". mỗi 
pháp đều tựgiữỮ gìn bản chất (tự 


tánh) và hình dáng của nó; khi người xem đến, có thể biếtđó là vật 
sì. 


Nhưng chúng ta phải chú ý ở điểm này: Trong Phật giáo nói "ngã", 
không đồng với người thế gian 


"chấp ngã". Như kinh Kim Cang nói: "Gọi là Tu Đà Hoàn (Nhập lưu) 
mà không có Tu Đà Hoàn (vô sở 


nhập) thế mới gọi là Tu Đà Hoàn, v.v ..." 

Đem đoạn kinh này để chứng minh, thì chúng ta thầy trong kinh tuy 
nói "Ngã", song chỉ có giả danh mà thôi, không phải như thế gian 
chấp có thật Ngã. 

Đáp:_Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết: 


Do giả thuyếNgã Pháp 

Hữu chủng chủng tướng chuyển 

BỈ y thức sởbiến. 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói ba câu tụng để trả lời rằng: Thế gian và Thánh giáo đều 
giả nói có Ngã, Pháp; bởi vì các tướng Ngã, Pháp kia đều do thức 
sanh ra vậy. 

LƯỢC GIẢI 

Đại ý ba câu tụng này nói: Do thế gian và Thánh giáo đều giả nói có 
Ngã, Pháp, rồi từ trên thức của người nghe tự biến ra hình tướng của 
Ngã, Pháp. 

NÓI VỀ TƯỚNG NGÃ, PHÁP CỦA THẾ GIAN 

Như có ngướờiđang ngồi yên trong nhà tối, bổng nghe người nói: "Ở 
góc nhà kia có con quÏ'. Lúc bấy giờ trên thức của họ liền biến ra con 


quÏ,tóc tai xù xụ,hình tướng rất ghê sợ, muốn chụp bắt người. 


Thật ra không có quỉ, nhưng trên thức người nghe lại biến ra quỉ. 
Đây là tướng Ngã của thế gian, do thức biến vậy. 


Có người ngồi trong nhà, nghe nói: "Tuyết rơi ngoài sân". Lúc bấy giờ 
trên thức họtự biến ra hình tướng tuyết bay trắng xoá. Thật ra không 
có tuyết, nhưng trên thức của người nghe lại biến ra có hình tướng 
của tuyết. Đây là tướng Pháp của thế gian, di thức biến ra vậy. 


NÓI VỀ TƯỚNG NGÃ, PHÁP TRONG THÁNH GIÁO 

Như có người nghe trong kinh nói: "Phật có 32 tướng". Rồi từ trên 
thức của họ tựbiến ra tướng Phật tốt đẹp lạ thường. Đây là tướng 
"Ngã" trong Thánh giáo, do thức biến ra. 


Hoặc nghe nói: "Cõi Phật có 7 món báu trang nghiêm"; rồi từ trên 
thức của họ biến ra cảnh Tịnh độ. 


Đây là tướng "Pháp" trong Thánh giáo, do thức biến hiện. 


Ngoại nhơn đã nghe Luận Chủ nói: "Các tướng Ngã, Pháp đều do 
thức biến hiện", thếtất nhiên họ phải nghỉ rằng: 


Hình tướng của thức thế nào? 

Và có bao nhiêu chủng loại? 

Vì đoán tâm lý của ngoại nhân, nên Luận chủ nói tiếp ba câu tụng, để 
trả lời rằng: Nguyên văn chữHán 
Thử năng biến duy tam 

VỊ: DỊ thục, Tưlương 

Cập Liễu biệt cảnh thức 

Dịch nghĩa 

Thức Năng biến này có 3 loại: 

1. DỊ thục thức (thức thứ Tám) 

2. Tư lương thức (thức thứ Bảy) 

3. Liễu Biệt cảnh thức (6 thức trước). 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên nói: "Do thức biến ra các tướng Ngã, Pháp". Đã có cảnh sở 
biến (bị biến) tất nhiên phải có thức năng biến. 


Đoạn này nói vềthức năng biến. Thức năng biến có ba loại: 
1. DỊ thục thức, tức là thức thứ Tám 
2. Tư lương thức, tức là thức thứ Bảy 


3. Liễu biệt cảnh thức, tức là 6 thức trước (từ nhãn thức cho đến ý 
thức). 


Ba loại thức Năng biến này, nếu phân tích ra thì có tám thức (Nhãn 
thức, Nhĩ thức, Tỹ thức, Thiệt thức, Thân thức, Y thức, Mạt na thức 
và A lại da thức) 

TẬP BA 


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 
Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 


Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ HAI 
CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Trên đã lược nói cái "tên", nhưng chua nói rõ cái "tướng" của 
thức Năng biến; vậy cai "tướng" 


của thức Năng biến thứ nhứt thế nào? 
Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 

Sơ A lại da thức 

DỊ thục, Nhứt thế chủng. 

Dịch nghĩa 


Luận chủ nói tụng (10 câu) đễ trả lời rằng: Thức Năng biến thứ nhứt 
tên là A lại da, cũng gọi là DỊ 


thục thức hay Nhứt thế chủng thức. 

LƯỢC GIẢI 

Thức Năng biến thứ nhá?t có ba tướng: 

I. Tự tướng (thể); tiếng Phạn gọi là "A lại da", Tàu dịch là "Tàng". 
Chữ Tàng có ba nghĩa: 1. Năng tàng: Thức này có công năng chứa tất 
cả chủng tử (hạt giống) của các Pháp thiện ác; cũng như cái kho có 


công năng chứa lúa. 


2. Sở tàng: Thức này có chổ để chứa chủng tử của các Pháp; cũng 
như cái kho là chổ để chứa lúa. 


3. Ngã ái chấp tàng: Thức này thường bị thức thứ Bảy ái luyến chấp 
làm ngã. Nó như người giữkho, giữ gìn chẳng cho lúa mất (chấp 
tàng). 


II. Quả tướng (quả), gọi là "Dị thục thức". Chữ Dị thục có ba nghĩa: 
1. DỊ thời nhi thục: Khác thời mà chín. Dụ như trái xoài, từ khi sanh 
cho đến khi chín, thời gian khác nhau. 

2. Dị loại nhi thục: Khác loài mà chín. Dụ như trái xoài, khi nhỏ tánh 
chua, đến chín lại ngọt. 

3. Biến dị nhi thục: Biến đổ khác chất mà chín. Dụ như trái xoài, khi 
nhỏ thì xanh, đến khi già chín biến đổi lại vàng. 

Vì thức Dị thục này lãnh thọ thân quả báo, nên gọi là Dị thục quả. 
Tánh chất của Dị thục quả là vô ký (không nhứt định thiện hay ác); 


song về nghiệp nhơn đời trước của nó, lại có thiện và ác. 


Bởi lấy nghiệp nhơn (thiện ác) đối với quả (vô ký) mà nói, nên có ba 
nghĩa: Khác thời gian chín (DỊ 


thời nhi thục), khác loại mà chín (Dị loại nhi thục) và biến đổi chín 
(Biến dị nhỉ tục). 


1. DỊ thời... 

DỊ thục 2. DỊ loại .... nhị thục 
3. Biến dị ...Quả (vô ký) 
Nhơn (thiện, ác) 


II. Nhơn tướng (nhơn), gọi là Nhứt thế chủng tức. Tất cà các pháp 
hiện tượng (hiện hành) trong thế 


gian và xuất thế gian, đều có chủng tử (công năng tiềm tàng) của nó. 
Các chủng tử này đều chứa trong thức thứ Tám (tàng thức). Các 
chủng tử là "nhơn" khởi hiện ra các Pháp là "quả". Vì theo "nhơn 
tướng" (chủng tử), nên gọi thức này là "Nhứt thế chủng". 

Nguyên văn chữHán 

Bất khả tri chấp thọ 

Xứ liễu thường đữ xúc 

Tác ý thọ tưởng tư 


Tương ưng duy xả thọ 


Dịch nghĩa 

Không thể biết hành tướng năng duyên và công năng giữ gìn chủng 
tử, lãnh thọ thân thể và thếgiới của thức này được. Thức này thường 
tương ưng với năm món biến hành là: xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. 
Song trong các thọ, nó chỉ tương ưng với xảthọ. 


LƯỢC GIẢI 

Hành tướng thức Năng biến thứ nhứt rất là tế nhị ! Bởi người đời 
tâm thô không thể biết được, nên nói 

"Bất khả tri". 

Những việc của thức này mà người đời không thể biết được, có hai 
phần: 1. Thức này giữgìn chủng tử, thế giới, thân thể và làm cho 
thân thể sanh ra cảm giác, lãnh thọ; nghĩa là thức thứ Tám này biến 
hiện ra thế giới và chúng sanh rồi giữ gìn không cho mất; đây là điền 
khó biết thứ nhứt. 


2. Hành tướng năng duyên (liễu) của thức này, rất sâu xa và tế nhị, 
đây là điều khó biết thứhai. 

Không 1. Kiến phần năng duyên của thức này (liễu) 

Thể biết 2. Tướng phần bị 1. Chủng tử 

Duyên của thức 2. Thân thể (chấp thọ) 

Này 3. Thế giới (xứ) 

Tám thức, phân làm ba món năng biến, đều có quyền tự chủ, tự tại; 
cũng như vị Quốc Vương, nên gọi là Tâm vương. Song như vị Quốc 
vương phải có quần thần phụ tá, thì mới có thể giữ nước trị dân. 
Tâm vương cũng phải có bộ hạ tuỳ tùng để giúp đỡ mới hay tạo ra 
các nghiệp. Những bộ hạ tuỳ tùng ấy lệ 


thuộc Tâm vương, không được tựtại, nên gọi "Tâm sở", hoặc gọi là 
"Tâm sở hữu'; nghĩa là cái sở hữu của Tâm vương. 


Lại nữa, Tâm sở đã giúp Tâm vương tạo nghiệp, thì Tâm vương với 
Tâm sở phải ưng thuận với nhau nên gọi là tương ưng. 


Hỏi:_ Có mấy Tâm sở tương ưng với thức này? 


Đáp:_ Chỉ có năm món biến hành thường tương ưng với thức này là: 


Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng và Tư. 


Xúc: Tiếp xúc. Như con mắt xen hoa, khi mới vừa tiếp xúc với hoa; 
đó là tác dụng của Xúc Tâm sở. Thí như hai người đồng đi một con 
đường; một người đi từ phương Đông đến phương Tây, một người đi 
từ 


phương Tây đến phương Đông: hai người gặp nhau một chỗ, gọi đó 
là xúc. 


Một thí dụ nữa, như môn Kỷ hà học: trên cái hình tròn gạch qua một 
đường, chỗ đụng nhau một chỗtrên đường gạch, đó là xúc. 


Tác ý: Móng khởi cái ý. Như khi muốn xem hoa, trước nhứt móng 
khởi cái ý; đó là "Tác ý Tâm sở". Rồi nó dẫn dắt nhãn thức xem hoa. 
Nếu không có tác dụng của Tâm sở này, thì dù có gặp hoa cũng 
không thấy. 


Người đời có khi đi ngang qua vườn đầy hoa, mà không thấy hoa. 
Như thế là vì trong lúc đó, Tâm sở 


tác ý không có tương ưng với nhãn thức. 
Thọ: Lãnh thọ.Như khi thấy hoa, có sự cảm thọ vui buồn ... 


Tưởng: Tưởng tượng. Như sau khi thấy hoa, rồi tưởng tượng hình 
tướng của hoa đỏ hay vàng, tốt hay xấu... 


Tư: Lo nghĩ,tạo tác. Như nhơn thấy hoa, rồi lo nghĩa trồng hoa hay 
bẻ hoa... 


Lại nữa, "Thọ Tâm sở'" có 3 loại: 


1. Lạc thọ: Thọvui. Khi gặp cảnh thuận, như được người khen ngợi, 
thì cảm thọ vui mừng. 


2. Khổ thọ: Thọkhổ. Khi gặp cảnh nghịch, như bị người huỷ báng hạ 
nhục, thì cảm thọ buồn khổ. 


3. Xả thọ: Thọcảnh không vưi buồn. Khi gặp cảnh bình thường không 
thuận nghịch, như trong lúc không được khen hay bị chê, thì cảm thọ 
không vưi buồn. 


Tóm lại, thức thứ Tám này, tương ưng với 5 món Tâm sở Biến hành 
và hành tướng của nó rất là tế 


nhị, không có hiện ra khổ và vui, nên chỉ tương ưng với xả thọ. 
Nguyên văn chữHán 

Thị vô phú vô ký 

Xúc đẳng diệc như thị 

Dịch nghĩa 


Tánh của thức này là vô phú vô ký, nên những Tâm sở tương ưng với 
nó, như Xúc, Tác ý ...cũng vô phú vô ký. 


LƯỢC GIẢI 
Tánh của các pháp, tóm lại có 3 loại: 1. Tánh thiện, 2. Tánh ác, 3. 
Tánh vô ký (không thiện không ác). 


Tánh vô ký lại chia làm 2 loại:1. Vô phú vô ký, 2. Hữu phú vô ký _ 


Thí như mặt gương, không phải thiện ác, dụ cho "tánh vô ký"; khi bị 
bụi che lấp ánh sáng, dụcho "tánh hữu phú vô ký". Đến lúc lau chùi 
sạch bụi; dụ cho "tánh vô phú vô ký". 

Tóm lại, thức thứ Tám này không bị các phiền não ngăn che, nên 
thuộc về tánh vô phú vô ký. Và những Tâm sở tương ưng với thức 
này, như Xúx, Tác ý ...cũng thuộc về tánh vô phú vô ký. 

Nguyên văn chữHán 

Hằng chuyển nhưbộc lưu 

Dịch nghĩa 

Hằng chuyển biến như dòng nước chảy mạnh. 

LƯỢC GIẢI 


Ngoại đạo chấp các pháp thường còn không mất, như thế gọi là chấp 
"thường?; hoặc chấp chết rồi mất hẳn, như thế gọi là chấp "đoạn?. 


Nhà duy thức nói: từ vô thỉ đến nay, thức này hằng chuyển biến 
luôn, môi niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cũng như nước 
thác, từ trên núi cao đổ xuống, một dãy trắng xoá; ở xa trông như 


tấm vải trắng. Vì nó hằng chảy luôn, nên chẳng phải "đoạn diệt". 
Song nó liên kết tiếp tục nhiều giọt, biến chuyển sanh diệt luôn, nên 


không phải "thường nhứt'. 

Nguyên văn chữHán 

A la hán vị xả? 

Dịch nghĩa 

Đến vị A la hán mới xả bỏ thức này (tàng thức). 
LƯỢC GIẢI 


Hỏi: Thức này,đã sanh diệt tương tục, là gốc của sanh tử luân hồi, 
vậy phải tu đến địa vị nào mới xả 


bỏ nó được ? 
Đáp: Người tu hành đoạn hết phiền não chướng, đến quả vị A la hán, 
mới xả bỏ được thức "A lại da". 


Song chỉ xả bỏ cái "đanh", chớ không phải xả bỏcái "thể" của thức 
này. 


Hỏi: Tại sao không xả bỏ cái "thể", của thức này? 


Đáp: Cái "thể" của thức này có hai phần: nhiễm và tịnh. Phần tịnh tức 
là "Trí". Trong bài tụng nói "xả 


bỏ thức này", tức là chuyển thức thành trí, chớ không phải xả bổ. 
Nếu xả bỏ cái "thể" của thức này, thì thành ra đoạn diệt, thuộc về 
ngoại đạo. Trong Đạo Phật không có chủtrương đoạn diệt (mất hẳn). 
TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 

BÀI THỨ BA 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Trên đã nói thức năng biến thứ nhứt, còn thức năng biến thứ 
hai thế nào? 


Đáp: _ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 

Thứ đệ nhị năng biến 

Thị thức danh Mạt na 

Y bỉ chuyển, duyên bỉ 

Tư lương vi tánh tướng. 

Dịch nghĩa 

Luận chủ này tụng (12 câu) để trả lời rằng:Thức năng biến thứ hai 
tên là Mạt na. Thức này do thức A lại da sanh ra, rồi trở lại duyên 
thức A lại da chấp làm ngã. Tánh và tướng của nó thường lo nghĩ. 
LƯỢC GIẢI 

Trước đã nói thức Năng biến thứ nhứt, tiếp theo đây nói thức Năng 
biến thứ hai, tức là thức thứ Bảy. 


Tiếng Phạn gọi là Mạt na, Tàu dịch là Ý. Thức này là "Căn" của ý 
thức, chứ không phải ý thức (thứ 6). 


Thức này nương thức A lại da sanh khởi, rồi trở lại duyên thức A lại 
da chấp làm ngã. Cũng nhưcái tay từ nơi thân sanh ra, rồi trở lại hộ 
vệ cái thân. Vì thức này tánh hay lo nghĩ, nên hiện ra tướng trạng 
bên ngoài cũng lo nghĩ. 

Nguyên văn chữHán 

Tứ phiền não thường câu 

VỊ: ngã si, ngã kiến 

Tinh ngã mạn, ngã ái 

Cập dư xúc đẳng câu. 

Dịch nghĩa 


Bốn món phiền não thường chung cùng với thức này là: Ngã si, Ngã 


kiến, Ngã mạn, Ngã ái. Ngoài ra thức này còn tương ưng với các Tâm 
sở, như Xúc, Tác ý... 


LƯỢC GIẢI 


Trước đã nói thức năng biến thứ nhứt, thiếp theo đây nói thức Năng 
biến thứ hai, tức là thức thứ Bảy. 


Tiếng Phạn gọi là Mạt na, Tàu dịch là Ý. Thức này là căn của ý thức, 
chứ không phải là ý thức (thứ 6). 


Thức này nương thức A lại da sanh khởi, rồi trở lại duyên thức A lai 
na chấp làm ngã. Cũng nhưcái tay từ nơi thân sing ra, rồi trở lại hộ 
vệ cái thân. Vì thức này tánh hay lo nghĩ, nên hiện ra tướng trạng 
bên ngoài cũng lo nghĩ. 


Nguyên văn chữHán 

Tứ phiền não thường câu 

VỊ: ngã sỉ, ngã kiến 

Tinh ngã mạn, ngã ái 

Cập dư xúc đẳng câu. 

Dịch nghĩa 

Bốn món phiền não thường chung cùng với thức này là: Ngã si, Ngã 
kiến, ngã ái. Ngoài ra thức này còn tương ưng với các Tâm sở như: 
Xúc, Tác ý, v.v... 

LƯỢC GIẢI 

Những Tâm sởthường tương ưng với thức này, là bốn món phiền 
não: 1. Ngã sỉ (si mê cái Ngã), 2. Ngã kiến (Chấp cái Ngã), 3. Ngã 
mạn (đề cao cái Ngã của mình, để khinh mạn người), 4. Ngã ái (tham 
ái cái Ngã). 

Bởi thức Mạt ma thường chấp thức A lại da làm Ngã, nên bốn món 
phiền não tương ưng với thức này, cũng đều do caqi Ngã mà sanh. Vì 
thế nên trên môi món phiền não lại thên chữ Ngã (Ngã si, Ngã kiến, 


Ngã mạn, Ngã ái). 


Ngoài bốn món phiền não trên, lại còn có các Tâmsở, như năm món 
Biến hành và tuỳ phiền não v.v...cũng tương ưng với thức này; 


nhưng không phải thường có như bốn món phiền não trên. 
Si, Kiến, 

Các Tâm sở 1. Thường chung khởi 

Tương ưng với Mạn, Ái. 

Thức này 2. Không thường Năm món Biến hành. 
Tuỳ phiền não v.v ... 

Nguyên văn chữHán 

Hữu phú vôký nhiếp 

Tuỳ sở sanh sởhệ 

A la hán, Diệtđịnh 

Xuất thế đạo vô hữu 

Dịch nghĩa 


Z 


Tánh của thức này là "hữu phú vô ký". Tuỳ thức A lại da sanh về 
cảnh giới nào, thì thức này theo đó mà chấp Ngã. Khi chứng A la hán, 
nhập Diệt tận định và được vào Đạo xuất thế, thì không còn thức 
này. 


LƯỢC GIẢI 

Vì bốn món phiền não ngăn che, nên tánh của thức Mạt ma thuộc về 
hữu phú vô ký. Lại nữa, vì thức này do thức A lại da sanh ra, nên tuỳ 
theo thức A lại da sanh về cõi nào, thì nó theo chấp ngã ở cõi đó. 


Hỏi:_ Người tu hành phải đến địa vị nào mới đoạn được Ngã chấp và 
không còn thức Mạt ma? 


Đáp:_ Có ba địa vị: 


1. Đến địa vị A la hán: Vì vị này đã xả tàng thức, nên thức Mạt ma 
không còn chấp Ngã. 


2. Nhập diệt tận định: Vì định này diệt hết các Tâm vương và Tâm sở 
của bảy thức trước. 


3. Đạo xuất thế: Hành giả khi đặng cái trí hiểu biết chơn vô ngã và 


đặng trí vô lậu hậuđắc, thì không còn thức Mạt ma. 
Xả Tàng thức 
1. A la hán không còn Mạt ma 


Diệt hết Tâm vương Tâm 


Ba địa vị sởcủa 6 thức trước. 

Không có 2. Diệt tận định Diệt các Tâm sở về phần 
Mạt ma tạp nhiễm của thức Mạt ma. 

Được trí hiểu biết chơn 

3. Đạo xuất thếvô ngã 

Đặng trí vô lậu hậu đắc 

CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Như vậyđã nói thức năng biến thứ hai, còn thức năng biến thứ 
ba thế nào? 


Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 


Thứ đệ tam năng biến 

Sai biệt hữu lục chủng 

Liễu cảnh vi tánh tướng 

Thiện, bất thiện, câu phi. 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói tụng (2 bài) để trả lời rằng: 

Thức năng biến thứ ba, có sáu món sai khác. Tánh và tướng của thức 
này đều phân biệt cảnh (liều cảnh). Thức này đủ cả ba tánh: thiện, ác 
và vô ký (câu phi). 

LƯỢC GIẢI 

Thức năng biến thứ ba có sáu món: 1. Nhãn thức, 2. Nhĩ thức, 3. Tỹ 
thức, 4. Thiệt thứic, 5. Thân thức, 6. Ý thức. Trong 8 thức, thức nào 
cũng đều phân biệt cảnh; song thức thứ Bảy và thức thứ Tám chỉ 
phân biệt cảnh tế, còn 6 thức trước lại phân biệt cảnh thô; nên trong 
bài tụng nói "Tánh tướng nó đều phân biệt cảnh". Cũng như mặt trời 
mặt trăng sáng suốt chiếu soi khắp thiên hạ. Mặt trời mặt trăng sáng 


suốt là dụ cho bản tánh của thức này; còn chiếu soi là dụ cho tướng 
dụng của thức này. 


Sáu thức này đủcả 3 tánh: thiện, ác, và vô ký (không thiện ác). 
Nguyên văn chữHán 

Thử Tâm sở biến hành 

Biệt cảnh, thiện, phiền não 

Tuỳ phiền não bấtđịnh 

Giai tam tho tươngưng 

Dịch nghĩa 


Những Tâm sởtương ưng với thức này, như: biến hành, biệt cảnh, 
căn bản phiền não, tuỳ phiền não, bất định và ba thọ. 


LƯỢC GIẢI 

Tâm sở do tâm vương đặt để, cũng như các quan do Vua sắp đặt, như 
một vị quan lớn có bao nhiêu nhơn viên. Tâm sở cũng thế, tất cả 51 
món, phân làm 6 loại, môi loại có bao nhiêu món. 

Nay xin liệt kê sau đây: 

1. Biến hành, có 5 món 

2. Biệt cảnh, có 5 món 

3. Thiện, có 11 món 

4. Căn bản phiền não, có 6 món 

5. Tuỳ phiền não, có 20 món 

6. Bất định, có 4 món. 

Ba thọ là:khổtho, lạc thọ, và xả thọ. 

Tóm lại, thức này tương ưng với 51 món tâm sở và 3 thọ 

TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 


Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 

BÀI THỨ TƯ 

CHÁNH VĂN 

Hỏi:_ Trên đã lược nêu 6 loại Tâm sở tương ưng nay xin nói rõ hành 
tướng (hành vi và tướng trạng) sai khác của các loại Tâm sở này; vậy 
2 loại Tâm sở đầu tiên thếnào? 

Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 

Sơ biến hành: Xúc đẳng 

Thứ Biệt cảnh vị: Dục 

Thắng giải, Niệm, Định, Huệ 


Sở duyên sự bấtđồng. 


Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Hai loại Tâm sở, đầu tiên là 
Biến hành, có năm món: Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng và Tư; loại Tâm sở 
thứ hai là Biệt cảnh, cũng có năm món: Dục, Thắng giải, Niệm, Địng, 
Huệ. Công việc duyên cảnh của năm món Biệt cảnh không đồng 
nhau. 

LƯỢC GIẢI 

Biến hành Tâm sở: Tâm sở này đi khắp tất cả: 

1. Đi khắp tất cả thời gian (quá khứ, hiện tại, vị lai). 

2. Đi khắp tất cả không gian (ba cõi, chín địa) 

3. Đi khắp tất cả tánh (thiện,ác và vô ký). 

4. Đi khắp tất cả thức (tám thức tâm vương). 


Năm món Biến hành là: Xúc, Tác ý, Thọ, tưởng và Tư. Trong bài nói 


về thức Sơ năng biến ởtrước, đã có nói về hành tướng của năm món 
Biến hành Tâm sở rồi, nên bài này chỉ nói về năm món Biệt cảnh. 


Biệt cảnh Tâm sở: Tâm sở này có năm món, mỗi món duyên mỗi cảnh 
giới khác nhau, không thể đi khắp tất cả như năm món Biến hành. 
Năm món Biệt cảnh là: Dục, Thắng giải, Niệm, Định và Huệ. 1. Dục: 
Muốn; như phát tâm muốn lìa trần tục, hoặc muốn học Phật v.v ..., 2. 
Thắng giải: Hiểu biết rõ ràng; nhưhọc Duy thức, hiểu biết được rõ 
ràng, 3. Niệm: Nhớ nghĩ; như ngày trước học giáo lý, hôm nay nhớ 
lại, 4. Định: Chăm chú; như chăm chú nghe hoặc học Duy thức, tâm 
không loạn động, 5. Huệ: Trí huệ; nhơn định nên sanh trí huệ. 

Vì năm Tâm sởnày, mỗi món duyên mỗi cảnh và hành tướng khác 
nhau; cũng như năm người, mỗi người ở mỗi chỗ và làm mỗi việc 
không đồng, nên bài tụng trên nói "Sởduyên sự bất đồng": Công việc 
duyên cảnh của năm món Tâm sở này khôngđồng. 

Biệt cảnh: 

1. Dục Tâm sởduyên cảnh bị mong muốn 

2. Thắng giải đã rõ ràng 

3. Niệm nhớlại 

4. Định chăm chú 


5. Huệ quán sát 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: Trên đã nói hai loãi Tâm sở biến hành và biệt cảnh; còn hành 
tướng của Thiện Tâm sở thếnào? 


Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết: 

Thiện, vị:Tín, Tàm, Quí 
Vô tham đẳng tam căn 
Cần, An, Bất phóng dật 


Hành xả cập Bất hại. 


Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Thiện Tâm sở có 11 món: Tín, 
Tàm, Quí và ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô sỉ với cần, an, bất 
phóng dật, hành xả và bất bai. 


LƯỢC GIẢI 


11 món Thiện Tâm sở này, cũng như các vị Trung thần trong nước, 
hay người tớ trung thành trong nhà. 


1.Tín: Tin; như tin Tam bảo, 2. Tàm: Xấu hổ; như mình lỡ làm việc có 
tội lỗi, sanh ra xấu hổ, 3. Quí: Thẹn thùa; như mình làm việc sái 
quấy, đối với người sanh lòng thẹn thùa. Nói lại cho dễ hiểu: Tàm là 
tự hổ lấy mình; Quí là thẹn với người, 4. Vô tham: không tham; gặp 
cảnh tốt đẹp, không sanh tâm tham lam, 5. Vô sân: Không nóng giện, 
6. Vô sỉ: Không sỉ mê; đối với tất cả sự vật, tâm không sỉ mê. 


Ba món tâm sở này (vô tham, vô sân,vô si) là gốc rễ của các pháp 
lành, nên được gọi là "Tam thiện căn" (ba căn lành), 7. Cần: Siêng 
năng; gặp việc lành, tâm tỉnh tấn không thối lui, 8. Khinh an: Nhẹ 


nhàng sảng khoái; thâm tâm vưi vẻ nhe nhàng, 9. Bất phóng dật: 
Khônh phóng túng; bỏ dữ làm lành, không buông lung theo dục lạc, 
10. Hành xả: Làm mà không cố chấp; làm tất cả việc tốt, mà không 
tham luyến cố chấp, làm với bản tánh tự nhiên, chớ không có dụng 
công, tâm thường an trụ nơi bình đẳng. Hành tướng của Hành xả, 
như người đi đường: Phải bỏ bước sau mới tiến tới bước trước. Nếu 
không bổ bước sau thì không bao giờ tiến tới bước trước được. Lại 
nữa, hành xả với Xả thọ khác nhau: 


"hành xả" là món Xả trong Hành uẩn, thuộc về pháp lành; còn "Xả 
thọ"là một trong Thọ uẩn, thuuộc về tánh vô ký, 11. Bất hại: Không 
làm tổn hại tất cả chúng sanh. 

CHÁNH VĂN 

Hỏi:_ Trên đã nói 11 món Thiện Tâm sở, còn hành tướng, (hành vi, 
tướng trạng) của căn bổn phiền não thế nào? 

Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 


Phiền não vị:tham, sân 


Si, mạn, nghi, ác kiến. 
Dịch nghĩa 


Luận chủ noíi hai câu tụng để trả lời rằng: Căn bản phiền não có sáu 
món: Tham,Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác kiến. 


LƯỢC GIẢI 

Phiền não nghĩa là buồn phiền não loạn. Vì 6 món phiền não này làm 
căn bản để sinh ra các phiền não chi mạt, nên gọi là Căn bản phiền 
não. 

1. Tham, 2. Sân, 3. Sỉ; ba món Tâm sở này trái ngược với ba món 
Thiện căn (vô tham, vô sân, vô sỉ) trong 11 món Thiện Tâm sở. Trong 


Khế kinh gọi ba món phiền não này là "tam độc" (3 món độc). 4. 


Mạn, tức là Ngã mạn; đã giải trong bài thức năng biến thứ hai, 5. 
Nghỉ: Nghi ngờ; như người nghỉ ngờ 


Phật pháp, không tin thuyế nhơn quả luân hồi v.v ...6. Ác kiến: Hiểu 
biết có tội ác; nghĩa là hiểu biết không chơn chánh tà vạy. 


Aùc kiến này, chia ra làm năm món: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, 
Kiến thủ, Giới cấm thủ, sẽgiải ở 


sau. 
CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Trên đã nói 6 món Căn bản phiền não, còn hành tướng (hành vi, 
tướng trạng) của 20 món Tuỳ 


phiền não thế nào? 
Đáp:_ Nguyên Văn chữ Hán 


Tụng viết: 


Tuỳ phiền não vị: Phẫn 
Hận, Phú, Não, Tật, Xan 
Cuống, Siểm, dữhại, Kiêu 


Vô tàm cập vô quí 


Trạo cử dữ Hôn trầm 

Bất tín tỉnh Giải đãi 

Phóng dật cập Thất niệm 

Tán loạn, Bất chánh tri. 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng: Tuỳ phiền não có hai mươi 
món: Phẫn, Hận, Phú, Não,Tật, Xan, Cuống, Siểm, Hại, Kiêu, Vô tàm, 
Vô quí, Trạo cử, Hôn trầm, Bất tín, Giải đãi, Phóng dật, Thất niệm, 
Tán loạn và Bất chánh tri. 


LƯỢC GIẢI 


Vì hai mươi món phiền não này tuỳ thuộc vào các căn bản phiền não, 
nên gọi là "Tuỳphiền não". 


1. Phẫn: Giận, khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận giỗi. 

2. Hận: Hờn, sau khi giận rồi lưu lại trong tâm không bỏ. 

3. Phú: Che giấu, Che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. 

4. Não: Phiền, sau khi giận rồi buồn phiền nơi lòng. 

5. Tật: Ganh ghét, thấy người hơn mình sanh tâm đố kì. 

6. Xan: Bỏn xẻn, có tiền của mà rít rắm không bố thí. 

7. Cuống: Dối gạt, vì muốn đặng danh lợi nên dối gạt người. 

8. Siểm: Nịnh, bợ đỡ nịnh hótvới người để xin danh vọng quyền lợi. 
9. Hại: Tổn hại, trái với "bất hại" trong Thiện Tâm sở. 

10. Kiêu: Kiêu cách, giống như mạn tâm sở, song "Mạn tâm sở" là 
kinh dễ lấn lướt người, còn "Kiêu tâm sở" là Ở tài năng của mình mà 
khinh ngạo xem thường người. 

11. Vô tàm và 12 là Vô quí, trái với Tàm và Quí trong Thiện tâm sở. 


13. Trạo cử:Chao động, làm chướng ngại tu Chỉ; trái với Định tâm sở 
trong vị Biệt cảnh. 


14. Hôn trầm: Tối mờ, lám chướng ngại tu quán; trái với huệ tâm sở. 
15. Bất tín:Không tin, trái với Tín tâm sở trong 11 món thiện. 
16. Giải đãi: Trễ nải, trái với Cần tâm sở trong 11 món thiện. 


17. Phóng dật: Buông lung; trái với "Bất phóng dật" trong Thiện tâm 


18. Thất niệm: không nhớ; trái với "Niệm tâm sở' trong vi Biệt cảnh. 


19. Tán loạn: Rối loạn, tâm lăng xăng rối loạn; trái với "Định tâm sở" 
trong vịjBiệt cảnh. 


20. Bất chánh tri: Biết không chơn chánh, khi đối vớicảnh hiểu biết 
sai lầm, làm chướng ngại hiểu biết chơn chánh. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Trên đã nói 20 món Tuỳ phiền não, còn hành tướng của 4 món 
Bất định thế nào? 


Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết: 

Bất định, vị:Hối Miên 

Tầm Tư nhị các nh] 

Dịch nghĩa 


Luận chủ nói hai câu tụng trên để trả lời rằng: Bất định là Hối Miên 
và Tầm Tư, mỗi món lại chia làm hai (là bốn). 


LƯỢC GIẢI 

Bất định là không nhứt định thiện hay ác. 

1. Hối: Ăn năn, nghĩa là ăn năn những việc nên làm mà không làm, 
hoặc ăn năn những việc không nên làm mà lại làm. 

2. Miên: Ngủnghỉ, làm cho thân tâm không tự tại. 


3. Tầm: Tìm kiếm, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó làm cho 
tâm thô động gấp gáp. 


4. Tư: Rình xét, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó khiến cho tâm 
tế nhị mà gấp gáp. 


Lại nữa, bốn món tâm sở này, mỗi món đều có hai tánh: hoặc thiện 
hoặc ác không nhứt định, nên gọi là "Bất định". 


TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ NĂM 

CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Trên đã nói sáu loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết 
được phần vị hiện khởi của các thức? 


Đáp:_ Nguyên văn chũ Hán 
Tụng viết: 

Y chỉ căn bản thức 

Ngũ thức tuỳ duyên hiện 
Hoặc câu hoặc bất câu 
Như đào ba y thủy 

Ý thức thường hiện khởi 
Trừ sanh Vô tưởng thiên 
Cập vô tâm nhị định 


Thuỷ miên đữ muộn tuyệt. 


Dịch nghĩa 


Luận chủ nói hai câu tụng trên để trả lời rằng: Sáu thức trước đều 
nương nơi thức căn bản (A lại da) mà hiện khởi; cũng như sóng 
nương nơi nước mà sanh. 


Năm thức trước tuỳ đuyên mà khởi; hoặc chung sanh hoặc chẳng 
chung sanh. Duy có ý thức thường hiện khởi, trừ ra năm chỗ nó 
không sanh khởi: 1. Sanh ở cõi trời Vô tưởng, 2. Nhập định Vô 
tưởng, 3. 

Nhập định Diệt tận, 4. Ngủ mê, 5. Chết giả. 

LƯỢC GIẢI 

Sáu thức trước, bên trong đều nương nơi thức Căn bản (A lại da) bên 
ngoài nhờ các duyên (căn, cảnh, tác ý, v.v...) và tuỳ theo phận vị của 
nó mà sanh khởi không đồng. Nếu đủduyên thì sanh khởi, còn thiếu 
duyên thì nó không sanh. Cũng như sóng nương nơi nước và nhờ gió, 
nên có khi sanh, khi diệt. 

Duy có ý thức vì ít duyên nên dễ đủ; vì thế mà được thường sanh 
khởi, chỉ trừ năm chỗ không sanh: 1. Trời Vô tưởng; do hành giả khi 
tu định, nhàm ghét diệt trừ cái "tưởng", màđược sanh về cõi trời này, 
nên cõi trời này không có ý thức. 


2. Nhập định Vô tưởng; do hành giả diệt trừ 6 thức trước, mới được 
định này. 


3. Nhẫp định Diệt tận; do hành giả diệt trừ phần hiện hành của bẩy 
thức trước, mới được định này. Hai định trên đây đều không có "ý 
thức". 

4. Khi ngủ mê không chiêm bao, cũng không có ý thức. 


5. Khi bịnh nặng gần chết, hoặc khi bất tỉnh nhơn sự (chết giả) cũng 
không có ý thức. 


Xem biểu đồ 

Nước: Dụ thức A lại da 

Sóng: Không gián đoạn: Dụ ý thức thường hiện khởi (trừ 5 chỗ) 
Năm chỗ ý thức Không sanh 

1. Trời Vô tưởng 


2. Định Vô tưởng 


3. Định Diệt tận 


4. Ngủ mê (không chiêm bao) 

5. Chết giả 

CHÁNH VĂN 

Hỏi:_ Trên đã phân biệt rành rõ hành tướng của ba thức năng biến, 
đều nương nơi hai phần, rồi tự nó biến ra; bây giờ lám sao biết được 
các pháp chỉ do thức biến hiện, rồi giả gọi Ngã, Pháp chớ không phải 
thật có, nên nói "tất cả Pháp Duy thức"? 

Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 

Thị chư thức chuyển biến 

Phân biệt, sở phân biệt 

Do thử, bỈ giai vô 

Cố nhứt thế Duy thức. 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói một bài tụng để trả lời rằng: Chỉ do các thức biến ra 
Năng phân biệt thức (kiến phần) và Sở phân biệt (tướng phần). Song 
Năng phân biệt (thử) và Sở phân biệt (bỉ) đều không thật có, nên nói: 
"tất cả pháp Duy thức". 

LƯỢC GIẢI 

Mỗi thức và mỗi Tâm sở đều có 4 phần: 1. Kiến phần (phần Năng 
phân biệt), 2. Tướng phần (phần bị 


phân biệt, tức là cảnh vật), 3. Tự chúng phần: phần này tự chứng 
minh cho Kiến phần, 4. Chứng tự 


chứng phần: Phần này chứng minh cho phần tự chứng. 
Trong bốn phần này, về phần thứ ba là Tự chứng, không những có 


công năng chứng minh cho phần thứ hai là Kiến phần, mà cũng có 
công năng đặc biệt là trở lại chứing minh phần thứ tư là Chứng tự 


chứng phần. Bởi thế nên không cần phải có phần thứnăm. 
(hình) 


Xin nói một thí dụ để giải rõ bốn phần: Thí như anh A và anh B hùn 
nhau buômn bán. Anh A ra tiền (vật có hình tướng) là dụ cho "Tướng 
phần". Anh B ra công (không hình tướng) là dụ cho "Kiến phần". 


Hai ngườilập một tờ hợp đồng (giao kèo) để chứng minh một bên ra 
công và một bên xuất của. Tờ hợp đồng là dụ cho "Tự chứng phần". 
Vì hai anh tranh giành nhau, nên đem đến quan kiện. Ông quan chiếu 
theo tờ hợp đồng mà phân xử. Ông quan là dụ cho "Chứng tựchứng 
phần". 


Trên đã nói rõ hành tướng của ba thức năng biến: Từ nơi hai phần 
bên trong là Tự Chứng Phần và Chứng Tự Chứng Phần, biến sanh ra 
hai phần bên ngoài là Kiến phần và Tướng phần. Vậy thì hai phần 
bên trong là "thể" làm chỗ bị y chỉ (nương tựa), còn hai phần bên 
ngoài là "dụng" là "năng y chÏ'. 


Thí dụ như conốc hương, đầu và mình con ốc là dụ cho "Tự chứng 
phần" và "Chứng tự chứng phần"; còn hai cái vòi là dụ cho Kiến phần 
và Tướng phần. Hai vòi có khi lòi ra, có lúc lại thụt vào, là dụ cho cai 
dụng Kiến phần và Tướng phần, sanh diệt không thường; còn cái đầu 
và mình của con ốc thì thường còn, để dụcho cái thể Tự chứng phần 
và Chứng tự chứng phần, không sanh không diệt. 


Luận chủ và ngoại nhơn hai bên rất mâu thuẫn nhau. Nếu lý Duy 
thức của Luận chủ được thành thì sự 


chấp thật có Ngã, Pháp của ngoại nhơn không thành; trái lại, nếu sự 
chấp Ngã, Pháp của ngoại nhơn được thành, thì lý Duy thức của 
Luận chủ bất thành. 


Ý của ngoại nhơn hồi: Làm sao biết Ngã, Pháp đều nương nơi thức 
biến ra, chẳng phải thật có, nên nói 


"Tất cả Pháp đều Duy thức"? 

Ý của Luận chủ đáp: Trên đã nói ba thức Năng biến, mỗi thức đều từ 
nơi tự thể mà biến sanh ra Kiến phần và Tướng phần; Kiến phần là 
phần năng phân biệt, mà Tướng phần là phần bị phân biệt. Phần bị 


phân biệt là các cảnh vật như núi, sông, đại địa, v.v ...Phần năng 
phân biệt tức là tác dụng thấy, nghe, hay biết các cảnh vật. 


Bởi phần năng phân biệt (thấy) và phần bị phân biệt (cảnh) đều do 
thức thể biến ra, toàn không thật có, nên nói "Tất cả pháp Duy thức". 


Thức thể (tự chứng phần sanh ra Dụng) ---> Phần biết (Kiến) Phần 
bịbiết (Tướng) đều là thức. 

TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 


Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ SÁU 
GIẢI THÍCH CÁC ĐIỀU NGHI 
CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh làm duyên, thì nội 
thức làm sao sanh ra các món phân biệt? 


Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết 

Do nhứt thếchủng thức 
Như thị như thịibiến 

Dĩ triển chuyển lực cố 

BỈ bỉ phân biệt sanh 

Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Do các chủng tử trong Tạng 
thức, trùng trùng biến ra các pháp. 


Vì sức phát triển sanh khởi của các pháp, nên sanh ra các món phân 
biệt. 


LƯỢC GIẢI 


Hỏi:_ Nếu không có ngoại cảnh làm duyên, chỉ có nội thức thì nội 
thức làm sao sanh ra các món phân biệt? 


Đáp:_ Luận chủtrả lời: Do thức A lại da chứa đựng chủng tử của các 
pháp, các chủng tử ấy lại sanh ra các pháp hiện hành rồi mỗi pháp 
hiện hành lại sanh Kiến phần (năng phân biệt) và Tướng phần (bị 
phân biỆt). 


Câu "nhưthị như thị biến"; nghĩa là từ khi sanh cho đến khi chín sự 
biến đổi phát triển rất nhiều. 

Câu "triển chuyển lực cố"; nghĩa là tám thức hiện hành và các Tâm sở 
tương ưng, nào Tướng phần, nào Kiến phần v.v...đều có cái năng lực 
hổ trợ cho nhau, nên sanh ra các cảnh giới thế gian (bị phân biệt) và 
các món phân biệt (năng phân biệt) 

CHÁNH VĂN 

Hỏi:_ Nếu chỉcó nội thức, không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì 
tại sao lại có chúng hữu tình sanh tử tương tục? 

Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 

Do chư nghiệp tập khí 

Nhị thủ tập khí câu 

Tiền DỊ thục ký tận 

Phục sanh dư Dithục 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Do tập khí (chủng tử) của các 
nghiệp và tập khí (chủng tử) của hai thủ (năng thủ, sở thủ) chung 
nhau làm duyên nên thân dị thục (báo thân) đời này vừa hết, thì lại 
tiếp tục sanh ra các thân dị thục đời sau và đời sau nữa. 


LƯỢC GIẢI 


Hỏi:_ Nếu chỉcó nội thức, không có ngoại cảnh làm duyên, thì tại sao 


hiện nay thấy có các chúng hữu tình sanh tử tiếp nối luôn luôn? 


Đáp:_ Do có các nghiệp làm duyên, nên chúng hữu tình sanh tử tương 
tục. 


Chữ "Chư nghiệp": Nghĩa là nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp bất 
động (tu thiền định). 


Chữ "Nhịthủ': Kiến phần (năng thủ), Tướng phần (sở thủ) hoặc Danh 
(tâm) và Sắc (vật) hay Tâm vương và Tâm sở. 

Chữ "tập khí": Tức là biệt danh của chủng tử. Như người viết chữ: 
khi chưa viết thì cái công năng tập quen (tập khí) đó, nó tiềm tàng 
núp ẩn trong tay, người không thấy được. Đến khi viết chữ, là do cái 
công năng tập luyện (khí phần) ngày trước đó, nên nay mới viết 
được. Bởi thế nên "chủng tử" (công năng tiềm tàng) cũng gọi là "tập 
khí”. 

Báo thân của loài hữu tình, gọi là thân DỊ thục. Khi thân Dị thục hiện 
tiền sắp diệt, thì chủng tử của các nghiệp làm sơ duyên và chủng tử 
của hai món thủ làm thân duyên, tương tục không dứt, nên làm cho 
sanh ra thân Dị thục đời sau. Bởi thếnên các chúng hữu tình, khi sắc 
thân này chết đi, thì lại sanh ra sắc thân khác. Do đó mà sanh tử nối 
luôn, không biết chừng nào cùng tận. 


[Biểu Đồ, trang 162] 
CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Nếu chỉcó thức mà thôi, tại sao rất nhiều chỗ trong kinh Phật 
nói có ba tánh? 


Đáp: _ Phải biết ba tánh đó cũng chẳng ngoài thức. 
Hỏi: _ Tại sao vậy ? 

Đáp: _ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 

Do bỉ bỉ biến kế 

Biến kế chủng chủng vật 

Thử Biến kế sởchấp 


Tự tánh vô sởhữỮu 


Y tha khởi tựtánh 

Phân biệt duyên sởsanh 

Viên thành thật ưbÏ 

Thường viễn ly tiền tánh 

Cố thử dữ y tha 

Phi đị phi bất đị 

Như vô thường đẳng tánh 

Phi bất kiến thửbỉ 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói ba bài tụng để trả lời rằng: Do tánh Biến kế sở chấp, 
vọng chấp tất cả các vật. Tánh Biến kế sở chấp này, không thật có tự 
thể. Còn tánh Y tha khởi là do các duyên phân biệt mà sanh. Tánh 


Viên thành thật, là do trên tánh Y tha khởi xa lìa tánh Biến kế sở 
chấp mà hiện. 


Bởi thế nêntánh "Viên thành thật" đối với tánh "Y tha khởi" cũng khác 
mà cũng không khác, vì không thể tách riêng được. Bởi thế nên, nếu 
không thấy được tánh Viên thành thật, thì cũng không thể thấy được 
tánh Y tha khởi. Cũng nhưtánh vô thường ...đối với các pháp, cũng 
khác mà cũng không khác. 


LƯỢC GIẢI 


Hỏi:_ Nếu chỉcó thức mà thôi, thì tại sao trong các kinh rất nhiều chỗ, 
đức Thế Tôn nói có ba món tự 


tánh: 1. Biến kế sở chấp tự tánh. 2. Y tha khởi tự tánh . 3. viên thành 
thật tự tánh ? 


Đáp: _ Luận chủtrả lời rằng: "Ba món tự tánh Phật nói đó, cũng không 
rời thức". Song còn e người không tin, nên Luận chủ nói tiếp 3 bài 
tụng để giải thích nguyên do. 


Tánh Biến kế sởchấp này là do chúng sanh vọng chấp ức đạc mà có. 
Như bên Âu châu có nhà học giả 


thấy bộ xương khỉ giống bộ xương người, nhơn đó họ nghỉ ngờ và ức 


đạc rằng: loài khỉ tiến hoá thành loài người; rồi đề xướng lên cái 
thuyết "Động vật tiến hóa" (Darwin). Từ đó về sau họ mới chủ trương 
rằng "Tất cả vật trên thế gian, đều do tiến hoá thành". Bởi thế nên bài 
tụng nói:"Vọng chấp tất cẳvật". 


Vì vọng tưởngức đạc, chớ chẳng phải thật có, dụ như lông rùa sừng 
thỏ, nên bài tụng nói:"Tánh Biến kế Sở chấp không có thật thể" ( thử 
Biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu). 


Còn tánh "Y tha khởi", là do phân biệt các duyên trong thế gian mà 
sanh. Thí như người nhặm con mắt, xem hư không thấy có các hoa 
đốm, rồi khởi vọng tưởng phân biệt: hoa này đồ hay trắng, tốt hay 
xấu, giống thật hoa hay không ...Hokhông biết rằng: Trong hư không 
chẳng có hoa, do nhặm mắt nên thấy có hoa (Y tha khởi). 


Trong tánh "Y tha khởi" có nhiễm và tịnh; nếu lìa được phần nhiễm ô 
tức là tánh Biến kế sở chấp, thì đặng phần thanh tịnh, gọi là tánh 
"Viên thành thật". Cũng như nước và sóng, nếu sóng xao động lặng, 
thì tánh nước yên tịnh hiện ra. 

Bởi thế nên "tánh Viên thành thật" với "tánh Y tha khởi", không thể 
nói khác hay không khác, cũng như nước với sóng không hai mà cũng 
không một. 

(hình đồ) 

Câu " phi bất kiến thử bỉ "; nghĩa là nếu không thấy được tánh Viên 
thành thật đây, thì cũng không thấy được tánh Y tha khởi kia. 

Nghĩa này không những trong đạo Phật, ngay đến người thế tục, nếu 
không tu theo Phật pháp, đểngộ 


tánh Viên thành thật, thì cũng không thể thấy được các pháp Y tha 
khởi của thế gian. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: Nếu đã có 3 tánh, tại sao đức Thế Tôn lại nói: "Tất cả pháp đều 
không có tựtánh? 


Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết: 


Tức y thử tam tánh 


Lập bỉ tam vô tánh 

Cố Phậtmật ý thuyết 
Nhứt thế pháp vô tánh 
Sơ tức tướng vô tánh 
Thứ vô tự nhiên tánh 
Hậu do viễn ly tiền 

Sở chấp ngã, pháp tánh 
Thử chư pháp thắng nghĩa 
Diệt tức thị chơn như 
Thường như kỳ tánh cố 
Tức Duy thức thật tánh. 
Dịch nghĩa 


Luận chủ nói 3 bài tụng để trả lời rằng: Phật y cứ trên ba món tự 
tánh này, mà mật ý nói: "Tất cả 


pháp đều không có tự tánh". 
1. Biến kế sởchấp không tự tánh, vì tướng hy vọng vậy. 


2. Y tha khởi không có tự tánh, vì do các duyên phân biệt sanh, 
không phải tự nhiên có. 


3. Viên thành thật không có tự tánh, do xa lìa tánh Biến kế hư vọng 
chấp ngã chấp pháp mà hiện. 

Đây là nghĩa thù thắng của các pháp, cũng gọi là "chơn như", vì tánh 
nó "thường như" vậy; cũng tức 


"thật tánh" của Duy thức. 


LƯỢC GIẢI 


Hỏi: Nếu có ba món tự tánh, tại sao đức Thế Tôn lại nói: "Tất cả 
pháp đều không có tựtánh"? 


Đáp:_ Luận chủnói 3 bài tụng để giải thích: "Phật y cứ trên ba món tự 
tánh, rồi giả lập ba món vô tánh"._ Đã nói "Phật giả lập ba món vô 
tánh" thì biết rằng chẳng phải thật vô. Sở dĩ Phật phương tiện mật ý 
nói như vậy, chẳng qua để đối trị cái chấp "ba tánh" mà thôi, chớ 
không phải thật ý. Cũng nhưdùng ba món thuốc để đối trị ba bịnh. 


Ba món vô tánh là: 1. Tướng vô tánh; nghĩa là tướng Biến kế sở chấp, 
hư vọng không thật có, 2. Tự 


nhiên vô tánh; nghĩa là do các duyên sanh, không phải tự nhiên có; 
nên cũng gọi là "sanh vô tánh", 3. 


Thắng nghĩa vô tánh; nghỉa là xa lìa cac vọng chấp ngã chấp pháp 
rồi, mới hiện ra tánh này; nên gọi là "Thắng nghỉa vô tánh". 


Thắngh nghĩa vô tánh, cũng tức là chơn như, vì tánh nó chơn thật 
không vọng, thương như vậy; cũng gọi là "Thật tánh của Duy thức". 


Vô tánh: 
-Tướng vô tánh để đối trị Biến, Kế sở chấp tánh 


-Tự nhiên vô tánhđể đối trí Tự 3 tánh (thuốc) nhiên tánh (Y tha) 
(bịnh) 


-Thắng nghĩa vô tánh để đối trị Viên thành thật tánh 

TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ BẢY 

CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Như trênđã thành lập Duy thức tướng và Duy thức tánh rồi; 
Người nào mới có thể nhậpđược? Và làm sao để ngộ nhập? 


Đáp:_ Phải là người có đủ hai giống tánh Đại thừa và tu hành trải qua 


năm địa vị sau này mớiđược ngộ nhập: 


1. VỊ Tưlương 

2. VỊ Gia hạnh 

3. VỊ thôngđạt 

4. VỊ Tu tập 

5. VỊ Cứu tánh. 

Hỏi:_ Hành tướng của vị Tư lương thế nào? 

Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Nãi chí vị khởi thức 

Cầu trụ Duy thức tánh 

Ư nhị thủ tuỳmiên 

Du vị năng phục diệt 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Từ khi chưa phát tâm, cho đến 
khi đã phát tâm cầu an trụDuy thức tánh, trong thời gian đó hai món 
thủ (ngã chấp, pháp chấp) hãy còn miên phục; hành giả chưa có thể 
chinh phục hay diệt trừ được. 

LƯỢC GIẢI 

Từ trước đếnđây đã nói rõ về Duy thức cảnh rồi, tức là Duy thức 
tướng và Duy thức tánh. Nay sẽ nói Duy thức hạnh và Duy thức quả, 
tức là đạy người sau khi học hiểu, phải phát tâm tu hành rồi mới 
chứng được Duy thức quả. 

Vậy từ khi phát tâm tu Duy thức, cho đến chứng Duy thức quả, phải 
trải qua năm địa vị: 1. Vị Tư lương: Lương phạn, đồ hành lý. Thí như 
người đi đường. Trước phải sắm sửa lương phạn tiền bạc v.v...để lên 
đường. 


Địa vị này bắtđầu từ khi chưa phát tâm tu Duy thức quán, cho đến 
khi phát Bồ Đề tâm, cầu an trụ Duy thức tánh (chơn như tâm). 


Thí như chúng ta nghe trong kinh dạy: "vạn pháp Duy thức"; rồi 
chúng ta bắt đầu ngày đêm tu Duy thức quán. Bất luận thời giờ nào, 
khi thấy nghe hay biết, chúng ta đều quán "Tất cả pháp là giả tướng, 
Duy thức biến hiện". Chúng ta luôn luôn ở trong Duy thức quán. 
Cũng như người ở trong cảnh Tịnh độ 

bảy báu trang nghiêm. Được như thế thì tất cả phiền não không thể 
xâm nhập. 


Song, khi mới cầu an trụ Duy thức, công tu chưa thâm, năng lực còn 
kém, nên chưa có thể an trụ Duy thức tánh được. Lúc bấy giờ hai 
món phiền não (năng thủ, sở thủ) còn miên phục, chưa trổi dậy; cũng 
như cỏ bị đá đè. Đến khi áp lực được nhẹ đi, thì hai món chủng tử 
này sẽ sanh khởi trở lại. 


Duy thức tánh như ông chủ nhà, phiền não như kẻ trộm. Kẻ trộm 
không bao giờ ưa chủ nhà; chủnhà lúc nào cũng ghét kẻ trộm. 


Duy thức tánh và phiền não cũng thế. Nếu không diệt trừ phiền não 
thì không thể an trụ Duy thức tánh được. Bởi thế nên muốn an trụ 
Duy thức tánh thì quyết định phải diệt trừ hai món thủ (ngã, pháp). 
CHÁNH VĂN 

Hỏi:_ Hành tướng củavị Gia hạnh thế nào? 

Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 

Hiện tiền lập tiểu vật 

VỊ thị Duy thức tánh 

Dĩ hữu sở đắc cố 

Phi thật trụ Duy thức 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Nếu hiện tiền còn một tí thấy 
mình an trụ Duy thức tánh, thì chưa phải thật an trụ Duy thức tánh, 
vì còn có chỗ sở đắc vậy. 


LƯỢC GIẢI 


2. Vị Gia hạnh: Gia công tấn hạnh. Vị Gia hạnh này giống như người 
đi đường, trước phải dự bị đồ 


hành lý, rồi sắp sửa khởi hành. 

Hành giả, khi tu Duy thức quán, thấy cảnh giới Duy thức hiện tiền, 
nếu chấp mình chức được Duy thức tánh, như thế là còn có chỗ sở 
đắc, nên chưa phải thật chứng Duy thức. Cũng như ông Nhan Hồi 
học Đạo với đức Khổng tử, sau khi thể hội được Đạo, ông nói rằng: 
"Như có một vật gì đứng đồ sộ vậy(1)". 

Đó cũng là cảnh giới Duy thức biến, chẳng qua thức biến không 
đồng. 

Vì chơn tánh của Duy thức, chẳng phài có, chẳng phải không, tuy 
chứng mà không có gì là chứng, thế 

mới thật là chứng Duy thức. 

Người an trụ được chơn tánh của Duy thức, cũng như cái tay nghười 
biết viết chữ: Không thấy có gì khác cả. Bởi thế nên nói "đặng mà 
không có gì là đặng". 


Nay người tu Duy thức, do hiện tiền còn một tí thấy mình chứng Duy 
thức, nên không phải thật an trụ 


nơi Duy thức tánh. 

Hỏi:_ Hành tướng của vị Thông đạt thế nào? 
Đáp:_ Nguên văn chữ Hán 

Tụng viết: 

Nhược thời ư sởduyên 

Trí đô vô sở đắc 

Nhĩ thời trụ Duy thức 

Ly nhị thủ tướng cố 

Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: bao giờ cảnh sở quán và trí 
năng quán đều không, khiđó mới an trụ nơi Duy thức tánh, vì đã xa 


la được hai món thủ vậy. 

LƯỢC GIẢI 

3. Vị Thôngđạt: Rõ ràng thông suốt. Vị Thông đạt này cũng như 
người đi đường, đã thông suốt con đường sẽ đi, bắt đầu khởi hành, 


không còn lo ngại. 


Hành tướng của vị nầy,là khi hành giả đối với cảnh sở quán và trí 
năng quán, đều xem như huyễn như 


hoá, không có sở đắc 

VỊ Gia hạnh trước, chưa xa lìa hai món thủ (Ngã chấp, Pháp chấp), vì 
còn có sở đắc Vị Gia hạnh trước, chưa xa lìa hai món thủ (Ngã chấp, 
Pháp, chấp), vì còn có sở đắc, nên chưa có thể 

an trụ nơi Duy thức. Đến vị Thông đạt này, thì đã xa lìa hai món thủ, 
không có sở đắc, nên mới thật an trụ nơi Duy thức. 

Đoạn văn này,đòng một nghĩa với câu: "Vô trí diệc vô đắc" (không có 
trí năng đắc và cảnh sở đắc) trong Bát Nhã Tâm kinh. 

CHÁNH VĂN 

HỎI: Hành tướng của vị Tu tập thế nào? 

Đáp: _Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 

Vô đắc bất tưngh] 

Thị xuất thế gian trí 

Xả nhị thô trọng cố 

Tiện chứng đắc chuyển y. 

Dịch nghĩa 

Luận chữ nói bài tụng để trả lời rằng: Cảnh giới: Vô đắc này không 
thể nghĩ bàn; đây là "Trí xuất thế 


gian" (vôphân biệt trí). Do đã xa lìa được hai món thô trọng (Phiền 
não chướng và Sở tri chướng) và chứng được hai món chuyển y (Bồ 


Đề,Niết bàn). 

LƯỢC GIẢI 

4. Vị Tu tập:Tu hành tập luyện. Địa vị Thông đạt trên, là chỉ thông 
suốt giáo lý, song chưa tu tập. Đến địa vị này mới tu tập Lục độ 
muôn hạnh, để chứng ngộ chơn lý. 

Ơô địa vị Thôngđạt mới vừa chứng cái "Thể" của trí vô đắc. Đến địa 
vị Tu tập này mớiđặng "Diệu dụng"của trí vô đắc. Diệu dụng của trí 
này này không thểnghĩ bàn. Nhưng, nếu trí còn có sở đắc là trí của 
thế gian; cái trí không có sở đắc, mới phải là trí của xuất thế gian. 
Trí Vôđắc 

-Vị thông đạt mới vừa chứng cái thể "trí vô đắc. 

- Vị Tu tập mớiđược "Diệu dụng" của trí vô đắc 

Vị Tu tập nàyđã xả bỏ được chủng tử của hai chướng là phiền não 
chướng và Sở tri chướng và chứng được hai quả Bồ Đề và Niết bàn. 
Bài tụng trên nói chữ "thô trọng" là chỉ cho hai món chủng tử của hai 
món chướng: Phiền não và Sở 

tri: còn nói chữ "chuyển y" ,nghĩa là y cứ trên y tha khởi tánh, mà 
chuyển nhiễm trở lại tịnh: chuyểm phiền não chướng thành Đại giải 
thoát (Niết bàn), chuyển sở tri chướng thành Đại Bồ Đề 

Trên tánh Y tha khởi 

-Xả hai món nhiễm (Phiền não chướng và Sở tri chướng) 

-Đặng hai quả Thanh tịnh (Đại Niết bànvà Đại Bồ Đề) 

CHÁNH VĂN 

Hỏi:_ Hành tướng của vị Cứu cánh thế nào? 

Đáp:_ Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 

Thử tức vô lậu giới 


Bất tư ngh]ị,thiện, thường 


An lạc, Giải thoát thân 
Đại Mâu ni danh pháp 
Dich nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Đây là cảnh giới vô lậu, cũng 
gọi là: 1. Bất tư nghi, 2. Thiện, 3. 


Thường, 4. An lạc, 5. Giải thoát thân, 6. Đại Mâu ni, cũng gọi là Pháp 
thân. 


LƯỢC GIẢI 


5. Vị Cứu cánh: Quả vị rốt ráo; trong các quả vị tu hành, đến đây đã 
cùng tột rồi, không còn quả vị 


nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị Bồ Đề, Niết bàn là cảnh 
giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh. 


Nói "Cảnh giới thanh tịnh" tức là chỈ cai Tổng tướng của vị Cứu cánh; 
nếu chỉ Biệt tướng của vị này thì có 6 món: 


1. Bất tư nghỉ: cảnh giới này không thể dùng trí suy nghĩ hay lời nói 
luận bàn được. 


2. Thiện: Cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô, bất thiện. 

3. Thường: cảnh giới này thường còn, tột đến đời vị lai, không có 
cùng tận vậy. 

4. An lạc: Cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, không có các điều khổ 
não bức bách vậy. 


5. Giải thoát thân: Do xa lìa các phiền não triền phược, nên được 
thân Giải thoát (Cảnh giới của Nhị 


thừa). 


6. Đại Mâu Ni hay gọi là Pháp thân. Do xa lìa được sở tri chướng, nên 
chứng đặng quả vô thượng Bồ 


Đề: vì quả vị này bản tánh rất thanh tịnh, nên gọi là Đại Mâu ni (tịnh 
mặc) cũng gọi là Pháp thân vậy. 


Dịch xong tại chùa Phật quang (Trà Ôn) 


Ngày trừ tịch năm Canh Tý (14 2 1961) 


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG 
CHÁNH VĂN 

Ngài Bồ Tát THIÊN THÂN tạo luận 
Ngài HUYỀN TRANG dịch ra chữ Hán 
Sa môn T.THIỆN HOA dịch ra chữ Việt 
Nguyên văn chữ Hán 


Nhược Duy thức, vân hà thế gian cập chư Thánh giáo thuyết hữu 
Ngã, Pháp? 


Tụng viết: 

Do giả thuyết Ngã Pháp 

Hữu chủng chủng tướng chuyển 
BỈ y thức sởbiến 

Thử năng biến duy tam 

VỊ: DỊ thục, Tưlương 

Cặp liễu biệt cảnh thức. 

Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Nếu chỉcó thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều 
nói có Ngã và Pháp? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 


Do giả nói Ngã, Pháp: 
Các tướng Ngã, Pháp kia, 
Nương nơi thức sanh ra. 


Thức năng biến có ba: 


DỊ thục và Tưlương 
Cùng thức Liễu biệt cảnh. 
Nguyên văn chữHán 


Tuy đĩ lược thuyết tam năng biến danh, nhỉ vị quảng biện tam năng 
biến tướng; thả sơ năng biến kỳ 


tướng vân hà? 

Tụng viết: 

Sơ A lai da thức 

DỊ thục, Nhứt thếchủng 
Bất khả tri chấp thọ 

Xứ liễu thường dữxúc 
Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư 
Tương ưng duy Xảthọ 
Thị vô phú vô ký 

Xúc đẳng diệc nhưthị 
Hằng chuyển nhưbộc lưu 
A lại hán vịxả. 

Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Trên đãđược nói cái "tên" của ba thức Năng biến, song chưa nói 
rõ cái "tướng"; vậy cái "tướng" 


của thức Năng biến thứ nhứt thếnào? 
Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Trước là A lại da, 

Dị thục, Nhứt thếchủng. 


Không thể biết: giữ, chịu (chấp thọ) 


Thế giới (xứ) và phân biệt (liễu). 


Tương ưng năm Biến hành, 


Năm thọ chỉ Xảtho 

Thức này và Tâm sở 

Hằng chuyển nhưnước thác 
A la hán mới xả. 

Nguyên văn chữHán 


Như thị dĩ thuyết sơ năng biến tướng, đệ nhị năng biến kỳ tướng vân 
hà? 


Tụng viết: 

Thứ đệ nhị năng biến 
Thị thức danh Mạt ma 
Y bỉ chuyển duyên bỉ 
Tư lương vi tánh tướng 
Tứ phiền não thường câu 
VỊ: Ngã sỉ, Ngã kiến 
Tỉnh Ngã mạm, Ngã ái 
Cặp dư Xúc đẳng câu 
Hữu phú vô ký nhiếp 
Tuỳ sở sanh sởhệ 

A la hán, Diệtđịnh, 
Xuất thế đạo vô hữu. 
Dịch nghiã 


Hỏi: Trên đã nói thức Năng biến thứ nhứt; còn thui71c năng biến thứ 
hai thế nào? 


Đáp:_ Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Thức năng biến thứhai, 

Tên là thức Mạt ma. 

Nương kia lại duyên kia (A lại da) 
Tánh tướng đều lo nghĩ; 

Thường cùng bốn phiền não; 

Ngã sỉ và Ngã kiến 

Ngã mạn với Ngã ái; 

Cùng với Xúc vân vân. 

Hữu phú vô ký tánh 

Sanh đâu chấp ngãđó. 

La hán và Diệtđịnh 


Đạo Xuất thế không có. 


Nguyên văn chữHán 


Như thị dĩthuyết đệ nhị Năng biến, đệ tam Năng biến kỳ tướng vân 
hà? 


Tụng viết: 

Thứ đệ tam Năng biến 

Sai biệt hữu lục chủng 
Liễu cảnh vi tánh tướng 
Thiện, bất thiện, câu phi 
Thử tâm sở Biến hành 
Biệtcảnh, Thiện, Phiền não 


Tuỳ phiền não, Bấtđịnh 


Giai tam thọ tươngưng 
Dịch nghĩa 


Hỏi: Như vậyđã nói thức Năng biến thứ hai, còn thức Năng biến thứ 
ba thế nào? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Thức Năng biến thứ ba 

Có sáu món sai biệt 

Tánh, tướng đều biết (liễu) cảnh. 

Thiện, Bất thiện, Vô ký 

Đây tâm sở: Biến hành 

Biệt cảnh, Thiện, Phiền não 

Tuỳ Phiền não, Bấtđịnh, 

Tương ưng với ba thọ. 

Nguyên văn chữHán 


Tiền đĩ lược phiêu lục vị tâm sở tương ưng, kiêm ưng quảng biện bÏỶ 
sai biệt tướng; thả sơnh] vị kỳ 


tướng vân hà? 


Tụng viết: 


Sơ Biến hành: Xúc đẳng 
Thứ Biệt cảnh vị:Dục, 
Thắng giải, Niệm,Định, Huệ. 
Sở duyên sự bấtđồng 

Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Trên đã lược nêu 6 vị tâm sở tương ưng; nay xin nói rõ hành 
tướng sai khác của các loại tâm sở. 


Vậy hai vị tâm sở đầu thế nào? 

Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Trước Biến hành là Xúc; 

Sau biệt cảnh là Dục, 

Thắng giải, Niệm,Định, Huệ 

Cảnh bị duyên không đồng. 

Nguyên văn chữHán 

Dĩ thuyết Biến hành, Biệt cảnh nhị vị, 
Thiện vị tâm sở kỳtướng vân hà? 
Tụng viết: 

Thiện,vị: Tín, Tàm, Quí 

Vô tham đẳng tam căn 

Cần, An, Bất phóng dật 

Hành xả cập Bất hại. 

Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Trên đã nói hai loại Biến hành và Biệt cảnh, còn hành tướng 
của Thiện tâm sở thếnào? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Thiện là: Tín, Tàm,Quí 

Vô tham, Sân và Sỉ 

Cần, An, Bất phóng dật 


Hành xả và Bất hại 


Nguyên văn chữHán 


Như thị dĩthuyết Thiện vị tâm sở, 


Phiền não tâm sổkỳ tướng vân hà? 
Tụng viết: 

Phiền não vị:Tham, Sân 

Si, Mạn, Nghi, Ác kiến. 

Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Như trênđã nói Thiện tâm sở rồi, còn hành tướng của căn bản 
phiền não thế nào? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Phiền não là: Tham, Sân 

Si, Mạn, Nghi, Ác kiến. 

Nguyên văn chữHán 


Dĩ thuyết căn bản lục phiền não tướng, chư Tuỳ phiền não kỳ tướng 
vân hà? 


Tụng viết: 

Tuỳ phiền não vị: Phẫn 
Hận, Phú, Não, Tật, Xan 
Cuống, Siễm dữHại, Kiêu 
Vô tàm cập Vô quí 

Trạo cử dữ Hôn trầm 
Bất tín tỉnh Giảiđãi 
Phóng dật cập Thất niệm 
Tán loạn, Bất chánh tri 
Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Trên đã nói 6 món căn bản phiền não còn hành tướng của Tuỳ 
phiền não thế nào? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 


Tuỳ phiền não là: Phẫn, 

Hận, Phú, Não, Tật, Xan 

Cuống, Siểm, và Hại, Kiêu 

Vô tàm với Vô quí 

Trạo cử cùng Giảiđãi 

Phóng dật và Thất niệm 

Tán loạn, Bất chánh tri. 

Nguyên văn chữHán 

Dĩ thuyết nhịthập Tuỳ phiền não tướng, 
Bất định hữu tứkỳ tướng vân hà? 
Tụng viết: 

Bất định vjHối, Miên 

Tầm, Tư nhị các nhị. 

Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Trên đã nói hai mươi món Tuỳ phiền não, còn hành tướng của 
bốn món Bất định thếnào? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Bất định là Hối, Miên 

Tầm, Tư lại chia hai 

Nguyên văn chữHán 

Dĩ thuyết lục vị tâm sở tương ưng 

Vân hà ưng tri hiện khởi phận vị? 

Tụng viết: 


Y chỉ căn bản thức 


Ngũ thức tuỳ duyên hiện 


Hoặc câu hoặc bất câu 
Như đào ba y thuỷ 

Ý thức thường hiện khởi 
Trừ sanh vô tưởng thiên 
Cập vô tâm nhi6định 
Thuỳ miên dữ muộn tuyệt. 
Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Trên đã nói 6 loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết 
được phận vị hiện khởi của 6 thức? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Nương nới thức căn bản (A lại đa) 

Năm thức tuỳ duyên hiện, 

Hoặc chung hoặc chẳng chung, 

Như sóng nương với nước. 

Ý thức thường hiện khởi, 

Trừ sanh trời vô tưởng 

Và hai định vô tâm, 

Ngủ mê hay chết giả. 

Nguyên văn chữHán 


Dĩ quảng phân biệt tam Năng biến tướng, vi tự sở biến nhị phần sở y; 
vân hà ưng tri y thức sởbiến, giả 


thuyết ngã pháp, phi biệt thật hữu, do thị nhứt thế duy hữu thức da? 
Tụng viết: 


Thị chư thức chuyển biến 


Phân biệt sở Phân biệt 

Do thử bỉ giai vô 

Cố nhứt thế D uy thức. 

Dịch nghĩa 

Hỏi:_ Trên đã nói ba thức Năng biến, đều do hai phần (Tự chứng và 
Chứng tự chứng) làm sở y, rồi tự 


nó biến ra hai phần (Kiến phần và Tướng phần); bây giờ làm sao lại 
biết "Tất cả đều Duy thức biến ra" 


rồi giả nói ngã pháp, chứ không phải thật có? 
Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Các thức này chuyển biến: 

Phân biệt, bị phân biệt. 

Do bỉ, thử đều không 

Nên tất cả Duy thức 

Nguyên văn chữHán 


Nhược duy hữu thức, đô vô ngoại duyên, do hà nhi sanh chủng phân 
biệt? 


Tụng viết: 

Do nhứt thếchủng thức 
Như thị như thịbiến 

Dĩ triển chuyển lực cố 
BỈ bỉ phân biệt sanh 
Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Nếu chỉcó nội thức không có ngoại cảnh để làm duyên, thí làm 
sao sanh ra các món phân biệt. 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 


Do tất cả chủng thức, 
Biến như vậy nhưvậy; 
Vì sức biến chuyểnđó, 
Sanh các món phân biệt. 
Nguyên văn chữHán 


Tuy hữu nội thức, nhi vô ngoại duyên,do hà hữu tình sanh tử tương 
tục? 


Tụng viết: 


Do chư nghiệp tập khí 
Nhị thủ tập khí câu 
Tiền DỊ thục ký tận 
Phục sanh dư Dithục 
Dich nghĩa 


Hỏi:_ Nếu chỉcó nội thức, không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì 
tại làm sao chúng hữu tình lại sanh tử tương tục? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Do chủng tử các nghiệp 

Và chủng tử hai thủ (năng thủ, sở thủ) 
Nên Dị thục trước chết 

Lại sanh DỊ thục sau 

Nguyên văn chữHán 


Nhược duy hữu thức, hà cố Thế Tôn xứ xứ kinh trung, thuyết hữu 
tam tánh? 


Ưng tri tam tánh, diệc bất ly thức. 


Sở dĩ giảhà? 


Tụng viết 

Do bỉ bỉ Biến kế 

Biến kế chủng chủng vật 
Thử Biến kế sởchấp 

Tự tánh vô sởhỮu 

Y tha khởi tựtánh 

Phân biệt duyên sởsanh 
Viên thành thật ưbÏ 
Thường viễn ly tiền tánh 
Cố thử dữ Y tha 


Phi dị phi bất dị 


Như vô thường đẳng tánh 
Phi bất kiến thửbi. 
Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Nếu chỉcó thức, tại sao trong các kinh đức Thế Tôn nói có ba 
tánh? 


Đáp:_ Phải biết ba tánh đó cũng không rời thức. 
Hỏi:_ Tại sao thế? 

Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 

Do các tánh biến kế, 

Chấp hết tất cẳvật. 

Tánh Biến kế sởchấp, 

Tự nó không thật có. 


Còn tánh Y tha khởi 


Do các duyên mà sanh. 

Viên thành thật với kia (Y tha) 

Xa lìa Biến kếtrước. 

Thành thật với Y tha, 

Cũng khác cũng không khác; 

Như vô thường vân vân 

Chẳng thấy đây (Viên thành) và kia (Y tha) 
Nguyên văn chữHán 


Nhược hữu tam tánh, như hà Thế Tôn thuyết nhứt thế pháp, giai vô 
tự tánh? 


Tụng viết 

Tức y thử tam tánh, 
Lập bỉ tam vô tánh. 

Cố Phật mật ý thuyết: 
Nhứt thế pháp vô tánh. 
Sơ tức tướng vô tánh, 
Thứ vô tự nhiên tánh, 


Hậu do viễn ly tiền: 


Sở chấp ngã pháp tánh. 
Thử chư pháp thắng nghĩa, 
Diệc tức thị Chơn như: 
Thường như kỳ tánh cố; 
Tức Duy thức thật tánh. 


Dịch nghĩa 


Hỏi:_ nếu có ba tánh, tại sao đức Thế Tôn nói: "tất cả pháp đều không 
có tựtánh"? 


Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 

Y theo ba tánh này, 

Lập ra ba vô tánh. 

Nên Phật mật ý nói: 

Tất cả pháp vô tánh. 

Trước là "tướng" vô tánh, 

Kế, không tự nhiện tánh, 

Sau, do xa lìa trước: 

Tánh chấp Ngã và Pháp. 

Đây Thắng nghĩa các Pháp, 

Cũng tức là Chơn như, 

Vì tánh thường nhưvậy, 

Tức thật tánh Duy thức. 

Nguyên văn chữHán 

Như thị sởthành Duy thức tướng tánh, thuỳ y kỷ vị, như hà ngộ 
nhập? VỊ cụ Đại thừa nhịchủng tánh giả, lược hữu ngũ vị, phương 
năng ngộ nhập. Nhứt Tư lương vị, nhịGia hành vị, tam Thông đạt vị, 
tứ 

Tu tập vị, ngũ Cứu cánh vị. 

1. Sơ Tư lương vị, kỳ tướng vân hà? 

Tụng viết 

Nãi chí vị khởi thức 


Cầu trụ Duy thức tánh 


Ư nhị thủ tuỳ miên 


Du vi năng phục diệt 
Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Như thếlà đã thành lập tướng và tánh của Duy thức. Vậy người 
nào, có mấy vị, và làm sao ngộ 


nhập được Duy thức ? 


Đáp:_ Phải người có đủ hai món tánh Đại thừa và tu hành trải qua 
năm địa vị sau này, mới ngộ nhập được Duy thức tánh. 


1. VỊ Tư lương, 2. VỊ Gia hạnh, 

3. VỊ Thôngđạt, 4. VỊ Tu tập, 

5. VỊ Cứu cánh. 

Hỏi:_ Hành tướng của vị Tư lương thế nào? 
Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Cho đến chưa khởi thức 

Cầu trụ Duy thức tánh 

Hai thủ còn miên phục 

Chưa có thểdiệt trừ. 

Nguyên văn chữHán 

2. Thức Gia hạnh vị, kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết: 

Hiện tiền lập thiểu vật 

VỊ thị Duy thức tánh 

Dĩ hữu sở đắc cố 


Phi thật trụ Duy thức 


Dịch nghĩa 


Hỏi:_ Hành tướng của vị Gia hạnh thế nào? 


Đáp: _ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Hiện tiền còn một tí 

Gọi là Duy thức tánh; 

Vì còn sở đắc vậy, 

Chẳng thật trụ Duy thức. 

Nguyên văn chữHán 

3. Thứ Thôngđạt vị, kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết 

Nhược thời ư sởduyên 

Trí đô vô sở đắc 

Nhĩ thời trụ Duy thức 

Ly nhị thủ tướng cố. 

Dịch nghĩa 

Hỏi: Hành tướng của vị Thông đạt thế nào? 
Đáp: _ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Khi nào "cảnh" bị duyên 


Z 


Và "trí"đều không có 

Khi đó trụ Duy thức 

Đã lìa hai món thủ. 

Nguyên văn chữHán 

4. Thứ Tu tập v], kỳ tướng vân hà? 


Tụng viết: 


Vô đắc bất tưngh] 


Thị xuất thế gian trí 


Xả thị thô trọng cố 

Tiên chứng đắc chuyển y. 

Dịch nghiã 

Hỏi:_ Hành tướng của vị Tu tập thế nào? 
Đáp: _ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
"Khôngđặng", chẳng nghĩ bàn; 

Đây là "Trí xuất thế" (vô phân biệt trí) 

Vì bỏ hai Thô trọng 

Nên chứng đặng "chuyển y" 

Nguyên văn chữHán 

5. Hậu Cứu cánh vị, kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết 

Thử tức vô lậu giới 

Bất tư nghị, Thiện, Thường 

An lạc, Giải thoát thân 

Đại Mâu nỉ danh Pháp. 

Dịch nghĩa 

Hỏi:_ Hành tướng của vị Cứu cánh thế nào? 
Đáp:_ Luận chủnói bài tụng để trả lời rằng: 
Đây là cõi Vô lậu 

Bất tự nghị,Thiện, Thường 

An lạc, Giải thoát thân 


Đại Mâu ni Pháp thân 


BIỂU THỨNHỨT 

Hình đồ 1 

BIỂU THỨHAI 

Hình đồ 1 

NHƠN MINH LUẬN 

BÀI HỌC THUỘC LÒNG 

(Quí vị muốn học Nhơn minh luận được dễ hiểu, trước phải học 
thuộc lòng những danh từ sau đây) Nhơn minh nhập chánh lý luận, 
nội dung có ba phần (tam chỉ): Tôn, Nhơn, Dụ. 

Tợ "Tôn" có chín lỗi: 


5 Tôn này đều bị lỗi "trái với tự tướng của các pháp": 1. Hiện lượng 
tương vi 


2. Tỷ lượng tương vi 

3. TỰ giáo tương vi 

4. Thế gian tương vị 

5. Tự ngữ tương vị 

3 Tôn này đều bilỗi "bất thành" 

6. Năng biệt bất cực thành 

7. Sở biệt bất cực thành 

8. Câu bất cực thành 

9. Tương phù cực thành (Tôn này lập không có hiệu qua) 
Tợ "Nhơn" có 4 lỗi, phân làm 3 phần: 
I. Bất thành có 4 lỗi 

1. Lưỡng câu bất thành 

2. Tuỳ nhứt bất thành 


3. Dụ dự bất thành 


4. Sở y bất thành 


II. Bất định có 6 lỗi 

1. Cộng bấtđịnh 

2. Bất cộng bấtđịnh 

3. Đồng phẩm nhứt phần chuyển, 
Dị phẩm biến chuyển bất định 

4. DỊ phẩm nhứt phần chuyển, 
Đồng phẩm biến chuyển bất định. 
5. Câu phẩm nhứt phần chuyển bất định 
6. Tương vị quyết bất định 

II. Tương vi có 4 lỗi 

1. Pháp tự tướng tương vi 

2. Pháp sai biệt tương vi 

3. Hữu pháp tự tướng tương vi 

4. Hữu pháp sai biệt tương vi 

Tợ Dụ có 10 lỗi, phân làm 2 phần: 
I. Tợ đồng có 5 lỗi 

1. Năng lập pháp bất thành 

2. Sở lập pháp bất thành 

3. Câu bất thành 

4. Vô hiệp 

5. Đảo hiệp 

II. Tợ đị dụ có 5 lỗi 


1. Sở lập pháp bất khiển 


2. Năng lập pháp bất biến 

3. Câu bất khiển 

4. Bất ly 

5. Đảo ly. 

NHƠN MINH LUẬN 

NHƠN MINH LUẬN CƯƠNG YẾU 


NHƠN MINH LUẬN TỪ ĐÂU MÀ CÓ? 


Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh (chưa rõ xác thật là bao nhiêu 
năm),ở Ấn độ có nhiều phái ngoại đạo, tranh chấp nhau bằng lý 
thuyết. Ông Túc Mục Tiên nhơn là một trong các vị 


Tổ của các phái, lập ra pháp luận lý này, để bác các đạo. Phương 
pháp này được tín dụng và đắc lực trong thời kỳ ấy. 


Đến khi Phật rađời, thấy Nhơn minh là một môn luận lý có qui tắc, 
vừa đúng lý và vừa hợp thời, được công chúng thừa nhận, nên Phật 
cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo đem về chánh 
lý. 

Sau khi Phật nhập diệt, độ khoảng 600 năm, có Ngài Mã Minh và 


Long thọ, hai vị Bồ Tát ra đời ở Ấn độ, sưu tập lại, phân làm năm 
phần: Tôn, Nhơn, Dụ, Hiệp, Kết. 


Về sau Ngài Trần Na Bôtát, cải cách lại, thành lập Nhơn minh luận có 
3 phần: Tôn, Nhơn, Dị và viết ra bộ"Nhơn minh nah65p chánh lý 
luận". Từ ngài Trần Na về trước, người ta gọi là: "Cổ Nhơn minh"; từ 
Ngài Trần Na về sau là: "Tân Nhơn minh". 


Đến đời Đường, Ngài Huyền Trang Pháp sư (người Trung hoa) sang 
Ấn độ học Phật pháp, rất tỉnh thông vềmôn học này. Ngài đã nhiều 
lần lên luận đàm, dùng lối lý luận Nhơn minh này mà biện luận, làm 
cho cả Ấn độ 18 nước đều kính phục. 


Sau khi trở vềnước, Ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung hoa. 


Vì sự đòi hỏi của tín đồ, nên tôi (Sa môn Thích Thiện Hoa) phỏng 
dịch và chú giải bằng chữViệt. 


SAO GỌI LÀ "NHƠN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN?" 


Nhơn minh luận là một luận lý tối cổ ở Á đông, vừa đúng lý, vững 
chắc và vừa có qui tắc. 


^2x~+tt 


Điều cố yếu là phải rành rõ "nguyên nhân" hay "lý do vì sao", thì lối 
luận lý mới chơn chánh và đúng đắn, nên gọi là "Nhơn minh nhập 
chánh lý luận". 

Vì nhờ"Nhơn" mới rõ được Tôn, nhờ "Nhơn" mới lập được Dụ. Bởi 
"Nhơn" rất trọng yếu như vậy, nên gọi là "Nhơn minh", mà không gọi 
là "Tôn minh hay Dụ minh. Nhơn minh là một trong ngũminh 

NỘI DUNG CỦA NHƠN MINH 

Nội dung của Nhơn minh luận chia làm 3 phần: Tôn, Nhơn, Dụ. Theo 
Cổ Nhơn minh có thêm 2 phần: Hiệp và Kết là 5 phần: 

Cổ Nhơn minh : 

1. Tôn: Nhơn loạiđền phải chết. 

2. Nhơn: Vì có sanh vậy. 

3. Dụ: Như loài vật 

4. Hiệp: Phàm có sanh phải có chết 

5. Kết: Loài vật có sanh, nên loài vật phải có chết; 

nhơn loại có sanh, nên nhơn loại phải có chết. 

Tân Nhơn minh 

1. Tôn: Nhơn loại đền phải chết. 

2. Nhơn: Vì có sanh vậy. 


3. Dụ: Phàm có sanh phải có chết, như loài vật. 


A.TÔN 


Phàm nói ra một câu gì, hày trình bày một lập thuuyết gì, cái lập 
thuyết ấy gọi là Tôn.nhưnói: Tôi ăn cơm. 


Tôn có nhiều tên, như: 


1. Tiền trần(danh từ trước) cũng gọi: Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt. 
2. Hậu trần (danh từ sau) cũng gọi: Pháp, Sai biệt, Năng biệt. 

Thí dụ như nói: Tôi ăn cơm 

Tôi Tiền trần(danh từ trước), Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt. 

ăên cơm Hậu trần (danh từ sau), Pháp, Sai biệt, Năng biệt. 

TÔN CÓ TÔN Y VÀ TÔN THỂ 

LTôn y gồm có 2 phần 

1. Tiền trần:Hữu pháp, Sở biệt và Tự tướng 

2. Hậu trần: Pháp, Năng biệt và Sai biệt. 

II. Tôn thể. CổNhơn minh (từ Ngài Trần Na về trước) lấy Tiền trần 
làm Tôn y, Hậu trần làm Tôn thể. 

Tân Nhơ minh (từ Ngài Trần Na về sau) cho Tiền trần và Hậu trần là 
vật kiện để lập Tôn, nên đều là Tôn y. Hai vật kiện ấy hợp chung lại 
thì gọi là Tôn thể. 

CHÍN LỖI VỀ TỢ TÔN 


Phàm lập Tôn phải tránh chín lỗi sau đây, thì cái Tôn ấy mới đúng 
đắn, mới đủ tư cáchđể 

thành lập luận thuyết của mình, hoặc bác thuyết của người khác. 
Chín lỗi gồm có: 1. Hiện lượng tương vi. Lập cái tôn, trái với cảm 
giác hiện tiền. Như hiện tiền ai cũng hiểu biết rằng: Mũi ngửi mùi, 
tai nghe tiếng v.v...Nay lại lập cái Tôn rằng: Tôn 

1. Tai tôi nghe mùi thơm 


2. mắt tôi thấy tiếng nói v.v... 


Vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại; vừa nói ra, người ta 
thấy mình nói sai rồi. 


Tôn đã sai thì làm sao lập được "Nhơn" và "Dụ'. 


2. Tỷ lượng tương vi._ Lập cái Tôn rái với sự "so sánh phân biệt". 
Theo sự so sánh hiểu biết của người: Phàm là người, ai cũng phải 


chết, như các vị tiền nhân đã chết. Và phàm vật gì có hình phải có 
hoại, cũng nhu bao nhiêu vật đã hoại trước. Nay lại lập Tôn rắng: 
Tôn 

1. Tôi sống hoài không chết. 

2. Gái nhà tôi không bao giờ hư. 


Lập Tôn như vậy là trái với sự "so sánh phân biệt" của người, nên có 
lỗi. 


3. Tự giáo tương vi._ Lập cái Tôn, trái với giáolý của mình tôn thờ. 
Nói rộng ra là trái với chủ 


nghĩa, đẳng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết mà mình 
đương tôn trọng. 


Như trong Đạo Phật nói "Chúng sanh có quả báo luân hồi". Và nói "Có 
thế giới cực lạc ở 


phương Tây v.v...". chúng ta là Phật tử lại lập cái Tôn rằng: Tôn 

1. Chúng sanh không có luân hồi quả báo 

2. không có nước cực lạc. 

Ngoại nhơn hỏi lại: "Ông nói như vầy, thì mâu thuẩn với Tôn giáo 
của ông. Vậy ông nói đúng lý, hay Tôn giáo của ông đúng lý? Nếu 
Tôn giáo ông dạy đúng lý, thì lời nói ông sai, còn lời nói của ông 
đúng lý thì Tôn giáo của ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nàođúng?" 
Họ không cần bác mà mình cũng bị thua. 


4. Thế gian tương vi._ Lập cái Tôn, trái với phong tục, tập quán và sự 
hiểu biết của thếgian. 


Thế gian có 2 hạng người: Có học thức và không học thức. 

Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập cái Tôn như vầy: 
Tôn 

1. Ông Thiên lôiđánh anh Xoài chết 

2. Bịnh ho lao không phải do vi trùng gây nên. 


Lập cái Tôn nhưthế, bị lỗi trái với thế gian, với những người có hoc 


thức (Khoa học). 

Vì khoa học (người có học thức) nói "bịnh ho lao do vi trùng gây 
nên", và không công nhận có ông Thiên lôi. Chúng ta nói như thế, sẽ 
bị họ chê là người không có học thức. 


Trái lại, nếuđối với thế gian người vô học, mà chúng ta lập cái Tôn 
như vầy, cũng bilỗi thế gian tương vi. 


Tôn 
1. Không có ông Thần ban phước giáng hoạ. 
2. Bịnh ho lao phát sinh do vi trùng. 


Bởi thế người thế gian vô học, họ tin có ông Thần ban phước giáng 
hoạ và họ không biết vi trùng. 


Mặt dù chúng ta nói phải, nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn 
đón, nên họ không công nhận. 


Bởi họ không công nhận, nên lời nói sau của mình không giá trị, vì 
thế nên mới bị lỗi 


"Thế gian tương vi". 

5. Tự ngữ tương vi._ Lập cái Tôn mà lời nói sau của mình, tự mâu 
thuần với lời nói trước của mình. Nhưiập: 

Tôn 

1. Vật này bao nhiêu mà rẽ vậy? 

2. Ông này mù mà cái chỉ cũng thấy hết. 


Đã không biết giá là bao nhêu, tại sao biết rẽ? Đã là mù thì tại sao cái 
chỉ cũng thấy. 


Lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình. Chính mình 
cũng thấy sai, thì ai công nhận là phải. 


6. Năng biệt bất cực thành._ Lập cái Tôn mà "danh từ sau" bên đối 
phương không công nhận. 


Như đối với Pht học hay khoa học mà lập cái Tôn như vầy: 


Tôn 
1. Thế giới này (danh từ trước) do Thần Tạo vật (danh từ sau) sanh. 
2. Anh Ồi (danh từtrước) bị Thiên lôi (đanh từ sau) đánh. 


Phật học và khoa học đồng nhận Thế giới và anh Ồi; nhưng không 
bao giờ nhận có 


"Thần Tạo vật" và "Thiên lôi". Bởi đối phương không công nhận nên 
bị lỗi "bất thành". 


7. Sở biệt bất cực thành._ Lập cái Tôn mà "danh từ trước" bên đối 
phương không công nhận. 


Như đối với Phật học và khoa học, lập như vầy: 

Tôn 

1. Thần Tạo vật (danh từ trước) sanh ra loài người. 

2. Thái cực (danh từ trước) sanh ra vạn vật. 

Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả Phật học và khoa học 
đều nhhận có: còn Thần Tạo vật và Thái cực là hai danh từ trước, thì 
Phật học cũng như khọc học đều không công nhận, nên bị lỗi "bất 
thành". 

8. câu bất cực thành._ Lập cái Tôn mà "danh từ trước" và "danh từ 
sau", bên đối phương đều không nhìn nhận. Như đối với khoa học mà 
lập như vầy: 

Tôn 

1. Cốc thần, Thái cực tức là chơn như 

2. Thần Tạo vật chính là Thái cực. 

Bên khoa học không nhìn nhận danh từ trước là "Cốc thần, Thái cực 
hay Thần Tạo vật" và cũng không nhìn nhận danh từ sau là "Chơn 
như hay Thái cực". Phàm lập luận mà bên đối phương không hiểu, 
hoặc hiểu mà không nhìn nhận, thì không thể lý luận được nữ. Nên 
bị lỗi "bất thành". 


Tóm lại, ba lỗi bất thành này (Năng biệt, Sở biệt và Câu bất thành) 
bên đối phương không hiểu, hoặc hiểu mà không công nhận. Bởi hai 


nguyên nhơn: 
1. Lập khôngđúng. 
2. Lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giản biệt, nên bị lỗi ấy. 


9. Tương phù cực thành._ Lập cái Tôn mà trùng ý kiến với bên đối 
phương. Như lập: Tôn 


1. Cơm ăn no bụng. 

2. Nước uống đã khác. 

Phàm cĩa nhau là vì hai bêb ý kiến không đồng. Nếu bên khách đã 
nhìn nhận như mình, mà mình còn lập thêm cxái tôn ra nữa thì vô 


ích, nên bị lỗi "tương phù" (trùng điệp). 


Trong 9 lỗi vềTôn, tứ 1 đến 5 là thuộc về lỗi "tươmng vi"; từ 6 đến 8 
là thuộc vểlỗi "Bất thành". 


Lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp, nên không có hiệu quả. 9 lỗi về tợ Tôn, 
giải thích đã rồi, bây giờsẽ nói 14 


lỗi về tợ Nhơn. 
PHỤ BÀI HỌC ÔN 
(ÔN LẠI 9 LỖI VỀ TỢ TÔN) 


Quý vị nên xét kỹ, những câu sau này, đối với 9 lỗi trong tợ Tôn, 
thuộc về lỗi gì? 


1. Mẹ tôi không có chồng. 

2. Không có Trời Đất Quỷ Thần. 

3. Không Nhơn quả, Luân hồi. 

4. Không Thiênđường và Địa ngục. 
5. Trời sanh muôn loại. 


6. Trời không luân hồi. 


7. Minh sơ sanh Thần ngã. 


8. Vò vò bắt sâu làm con của nó. 


9. Tai nghe mùi thơm. 

10. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi. 
11. Tôi trường sanh bất tử. 

12. Vật này bao nhiêu mà rễ vậy. 
13. Ông mù này, cái chỉ cũng thấy. 


14. Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ. 


B. NHƠN 


Nhơn là nguyên nhơn hay lý do. Phàm một sự vật hay câu nói gì, 
cũng đều có nguyên nhơn hay lý do cả. 


Như nói 

Tôn : Tôi muốn ăn cơm. 

Nhơn: Vì tôi đói bụng vậy (lý do). 

Phàm cái "Nhơn" nào đủ cả ba tánh chất sau đây, mới đúng đắn. Trái 
lại, nếu thiếu một, thiếu hai, hoặc thiếu ba, thì cái Nhơn ấy có lỗi. 14 
lỗi về Nhơn sau này, cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau 


đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh chất của Nhơn. 


1. Biến thị Tôn pháp tánh. _ Nghĩa là: Cái Nhơn phải bao trùm cả Tôn 
(tánh chất thứnhứt). 


Biểu Như Tôn : Tôi muốn ăn cơm. 

lập Nhơn:Vì tôiđói bụng vậy. 

Cái Nhơn "Vì tôi đói bụng" này, nó trùm được danh từ trước của Tôn 
là "Tôi muốn"; và cũng trùm được danh từ sau của Tôn là "Ăn cơm". 
Nhơn trùm cảTôn 


Nghĩa là: Vì tôiđói bụng, nên "tôi muốn"; và vì tôi đói bụng, nên "tôi 
ăn cơm". 


2. Đồng phẩmđịnh hữu tánh._ Nghĩa là cái Nhơn quyết định phải 
hoàn toàn hoặc ít nhứt là phải có một phần liên quan với Đồng dụ. 
Nó phải là đồng một tánh chất như Đồng dụ (tánh chất thứ hai của 
Nhơn). 

BIỂU Tôn: Tôi muốn ăn cơm 

Như Nhơn: Vìđói bụng vậy 

lập Đồng dụ:Như anh A (đói bụng 


và muốn ăn cơm) 


"Như anh A " là đồng dụ. Nghĩa là anh A cũng "vì đói bụng" (Nhơn) 
nên "muốn ăn cơm" (Tôn). 


Nhơn trùm cảTôn và liên quan 
Với Đồng dụ 


Cái Nhơn "vì đói bụng" này, hoàn toàn liên quan với Tôn và Đồng dụ 
(thí dụthuận). 


3. Dị phẩm biến vô tánh._ cái "Nhơn" này đối với Dị dụ (thí dụ về bề 
trái) phải hoàn toàn không liên quan; nghĩa là tánh chất của Nhơn, 
phải hoàn toàn không có trong DỊ dụ mới được (tánh chất thứ ba của 
Nhơn). 

BIỂU 

Tôn: Tôi muốnăn cơm 

Như Nhơn: Vìđói bụng vậy 

lập Đồng dụ: Nhưanh A (đói bụng, muốn ăn) 

Di dụ: Như anh B (no bụng không muốn ăn) 

Cái Nhơn "vì đói bụng" này, đối với Dị dụ hoàn toàn không có liên 
quan; nghĩa là: anh B (DỊ dụ) đã no bụng (trái với Nhơn: đói bụng), 
nên không muốn ăn (trái với Tôn: muốnăn). 

Nhơn này trùm cảTôn và 


Đồng dụ, còn Dị dụthì 


không liên quanđến Tôn và Nhơn. 
14 LỖI VỀ NHƠN 


phàm lập cái "Nhơn", phải tránh 14 lỗi sau này, thì cái "Nhơn" ấy mới 
hoàn toàn đúng đăn, chia làm 3 loại: 


1. BỐN LỖI BẤT THÀNH: 


1. Lưỡng câu bất thành._ Lập cai Nhơn mà cả chủ và khách đều 
không nhìn nhận. 


Như lập Tôn: con rắn Hổ mây chạy mau 


Nhơn: Vì nó có chân vậy (nguyên nhơn) 


^ 


Cả chủ và kháchđều không nhìn nhận "rắn hổ có chân". Nay lại lập 
cái Nhơn "vì có chân", nên cái Nhơn này chẳng thành. 


2. Tuỳ nhứt bất thành._ Phàm lập cái Nhơn, phải chủ và khách hai 
bên đều công nhận, ít nhứt là một bên khách phải có công nhận, thì 
cái nhơn ấy mới thành. Nay cái Nhơn này bên khách không công 
nhận nên bị lỗi "Tuỳ nhứt bất thành". Như đối với nhà Khoa học mà 
lập nhưvầy: Như lập Tôn: Vò vò không sanh con (t rứng) 


Nhơn: Vì nó bắt sâu làm con vậy. 

Theo Khoa học nói con Vò vò đẻ trứng trong tổ, rồi bắt sâu nhét vào 
làm mồi, để cho con nó khi nở ra có mồi ăn. Nay lập cái Nhơn "bắt 
sâu làm con" thì bên khách (Khoa học) không công nhận, nên bị lôi. 
3. Dự dự bất thành._ cái Nhơn dụ dự chẳng nhứt định, nên không 
thành. Như ở xa thấy mù mù, không rõ đó là sương mù hay khói mù, 
lại lập như vầy: 

Như lập Tôn:Chỗkia có lữa 

Nhơn: Vì có mù (mây mù) 

Bởi cái Nhơn này có thể lập được cả hai Tôn, vừa "có lữa" và vừa 


"không có lữa", dụ dự không nhứtđịnh, nên bị lỗi "bất thành". 


4. Sở y bất thành._ Chỗ y cứ của mình, bên khách không công nhận. 
Như tín đồ Nhứt thần giáo đối với khoa học hoặc Phật giáo mà lập 
như vầy: 


Như lập Tôn: Thần sanh ra mọi vật 

Nhơn: Vì trong kinh của Đạo tôi nói vậy. 

Phải là tín đồcủa Tôn giáo họ, mới nhìn nhận kinh của Đạo họ là 
đúng. Còn đối với khoa học hay Phật giáo, không nhìn nhận kinh 
sách của họ, mà y cứ nơi kinh sách đó để lập luận với người ngoài 
Đạo mình, nên bị lôi "sở y ất thành". 


Một tỷ dụ thứhai: Theo trong Nhơn minh có lập cái lượng như vầy: 
Như lập Tôn: Hưkhông thật có 


Nhơn: Vì muôn vật đều y hư không vậy. 


^ 


Phái "vô không luận", họ chẳng công nhận "thật có hư không". Nếu 
với phái này, mà lập cái Nhơn như vậy thì bị lỗi "sởy bất thành". 


Bốn lỗi "bất thành" đã nói rồi, bây giờ sẽ nói đến sáu lỗi "bấtđịnh" 
II. SÁU LỖI BẤT ĐỊNH: 


1. Cọng bấtđịnh._ cái Nhơn này liên quan cả Đồng dụ và Di dụ, nên bị 
lỗi "không nhứtđịnh" 


BIỂU 

Tôn: Anh Ađau 

Nhơn: Vì ăn xoài sống 
Như Đồng dụ:Như anh B 
Lập (ăn xoài sống và đau) 
DỊ dụ: Như anh D 

(ăn xoài sống, không đau) 


Nếu nói anh A "vì ăn xoài sống" mà đau như anh B, thì tại sao anh D 


cũng "ăn xoài sống" 


mà lại không đau? Bởi thế nên người ta có thể lập cái Tôn ngược lại 
rằng: Tôn: Anh D khôngđau 


Nhơn: vì ăn xoài sống 


Như lập Đồng dụ: Như anh D (ăn xoài sống và không đau) 


Dị dụ: Như anh A (ăn xoài sống, đau) 


người ta có thểnói rằng: Vậy thì " 


A, hay "vìăn xoài sống" 


vì ăn xoài sống" mà bị đau như anh 


mà không đau nhưanh D? 

Bởi lập cái Nhơn bất định như vậy nên có lỗi. 

2. Bất cọng bấtđịnh._ Cái nhơn này không có liên quan với Đồng dụ. 
BIỂU 

Tôn: Tiếng là thường còn 

Nhơn: vì tai nghe vậy 

Như Đồng dụ:Như hư không 

Lập (tai không nghe) 

DỊ dụ: Như cổcây (tai không nghe). 

Cái Nhơn "vì tai nghe" này, đối với "Đồng dụ" và Dị dụ đều không có 
liên quan chút nào cả, nên cũng bị lôi "bất định". Bởi cái nhơn này 
người ta có thể lập ngược lại nhưvây: Tôn : Tiếng là vô thường 
Như Nhơn : Vì tai nghe vậy 

lập Đồng dụ:Như cỏ cây (vô thường) 

DỊ dụ : Như hưkhông (thường còn) 

Vậy, "vì tai nghe" mà tiếng nói thường còn như hư không? Hay "vì tai 
nghe" mà tiếng nói vô thường như cỏcây? Bởi thế nên cái Nhơn này 
bị lôi "bất định". 

3. Đồng phẩm nhứt phần chuyển, Dị phẩm biến chuyển bất định: 
BIỂU 

Tôn : Chỗ kia có khói Nhơn: Vì có lửa vậy 

Như Như lửa rượu alcool 


Đồng dụ: (có lửa, không khói) 


Lập Như lửa ở nhà bếp 

(có lửa, có khói) 

Dị dụ: Như lửaở nhà bếp 

(có lửa, có khói). 

Nếu cái Nhơn "vì có lửa", dụ như lửa ở nhà bếp, thì Tôn này có 
"khói"; còn "vì có lửa", dụ như lửa rượu, thì cái Tôn này "không khói". 
Vì cái Nhơn này, đối với Tôn "có khói" hay 


"không khói" đều không nhứt định, nên cái Nhơn này có lỗi bất định. 
Bởi người ta có thể 


lập ngược lại nhưvầy: 

Tôn : Chỗ kia không khói 

Như Nhơn : Vì có lửa vậy 

lập Đồng dụ:Như lửa Alcool (có lửa, không khói) 

Dị dụ : Như lửaở nhà bếp (có lửa, có khói) 

4. Dị phẩm nhứt phần chuyển, Đồng phẩm biến chuyển bất định: 
cái Nhơn nàyđối với DỊ dụ, có dính líu một phần, còn đối với Đồng 
dụ thì phải hoàn toàn dính líu, nên cái Nhơn này cũng bị lỗi "bất 
định". 

BIỂU Tôn : Con khỉ leo cây giỏi 

Nhơn: Vì có hai tay. 

Như Đồng dụ:Như con 

Dị dụ _ Như con bò (không tay, không biết leo) 

_ Như con rắn (không tay, leo cây giỏi). 

Phàm Đồng dụthì phải hoàn toàn liên quan cả Tôn và Nhơn; còn DỊ 
s km hoàn toàn không dính líu gì đến Tôn và Nhơn, như thế mới 


Nay cái Nhơn này, đối với Dị dụ bị dính líu hết mốt phần. Bởi thế cái 
tánh chất thứ ba của Nhơn là "Dịphẩm biến vô tánh", nên bị lỗi; vì 


khách có thể hỏi lại rằng: "Vì không tay, nên leo cây giỏi như con 
rắn"; hay vì không tay, nê "chẳng biết lao cây như con bò?". 


Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định". 
5. Câu phẩm nhứt phần chuyển bất định: 


Cái Nhơn này,đối với Đồng dụ và DỊ dụ đều chỉ có dính líu một phần, 
nên cũng bị lỗi "bất định". 


BIỂU 

Tôn: Tiếng vô thương 

Nhơn: Vì mắt không thấy 

Như tánh giận, buồn v.v... 

(mắt không thấy và vô thường) 

Như Đồng dụ Nhưruộng, nhà v.v...(mắt thấy 
lập Và cũng vô thường) 

Như Hưkhông 

(thường, mắt trông thấy) 

Dị dụ Như Giác tánh (thường, mắt không thấy) 
Cái thí dụ thứhai: 

Tôn: Người ta ai cũng phải chết 

Nhơn: Vì vật hữu tình vậy 


Đồng Như cầm thú (hữu hình dụ có chết) 


dụ Như nước biển (hữu hình, không chết) 
Như lập 

Dị dụ Như hưkhông (vô hình không chết) 
Như tượng gỗ(hữu hình không chết) 


Nếu cái Nhơn "vì hữu hình" này, mà dụ như cần thú, thì cái Tôn nàu 


có chết", còn cái Nhơn 
"vì hữu hình" mà thí dụ như nước, thì cái Tôn này "không chết". 


Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, nên phải dùng những vật 
"không chết". 


(trái với Tôn) và "vô hình" (trái với Nhơn) để làm thí dụ._ Nay cái Dị 
dụ này chỉỈtrái với Nhơn được phân nữa. Vì ngoại nhơn có thể hỏi lại 
rằng: vậy "hư không, không chết" 

vì vô hình vậy? Hay "tượng gỗ không chết "vì hữu hình vậy? Bởi hữu 
hình (tượng gÕ) vô hình (hư không)đều không chết, nên cái Nhơn 
này bị lỗi "bất định". 

6. Tương vi quyết định bất định: 


Chủ và khách lập lượng trái nhau; song cả hai đều không có lỗi, và 
đều quyết định thành lậpđược. 


Nhưng không bên nào phá dược bên nào. 

Tôn : Sóng thường còn 

Nhơn: Vì sóng tức là nước 

Khách lập Đồng dụ : Như điện. 

Tôn : Sóng là vô thường 

Chủ phá Nhơn : Vì chuyển động dược 

Đồng dụ : Nhưgió. 

Hai cái lượng này rất mâu thuẩn nhau, song đều quyết định thành 
lập được. Bên khách vẫn công nhận "sóng có chuyển động", bên chủ 
cũng nhận "sóng tức là nước". Nhưng không bên nào phá được bên 
nào, nên Nhơn này bị lỗi "bất định". Đây cũng là vì thiếu lời lẽ khôn 
khéo, để làm cho "người ta phục mình. Thưở xưa có người nói: Ai 
lập trước thì hơn". 

Phải lập Tôn : Sóng không thường còn 

Nhơn : Vì nó là nước bị gió động 


như vầy Đồng dụ: Cũng như gió. 


6 lỗi "Bấtđịnh" đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến 4 lỗi tương vi. 
II. BỐN LỖI TƯƠNG VI 


1. Pháp tựtướng tương vi._ Cái Nhơn trái (mâu thuần) với tự tướng 
(lời nói trắng) của danh từsau 


Tôn: Gió thường còn 

Như lập Nhơn : Vì có động vậy 
Đồng dụ : Nhưhư không 

DỊ dụ : Nhưsóng. 


Đã có động thì làm sao lại thường còn; nên cái Nhơn "có động" này, 
rất trái với tiếng 


"thường còn" là lời nói trắng về danh tỪ sau của Tôn. 


2. Pháp sai biệt tương vi Nhơn._ Gái Nhơn trái (mâu thuẩn) với ý hứa 
(ẩn ý) của danh từsau Tôn: Loài người quyết định có tạo ra 


Như lập (ý hứa là một vị thần). 
Nhơn : Vì có trí khôn và mắt, tai v.v... 
Đồng dụ : Nhưcon do cha mẹ sanh ra 


trong cái Tôn này, về chữ "quyết định có người tạo ra "là do người 
lập Tôn, ẩn ý của họ 

muốn nói: Người tạo ấy là một vị Thần. Và ẩn ý của họ cho vị Thần 
ấy có ba đức tánh sau này: 1. Toàn trí toàn năng, 2. Thường còn, 3. 
Độc tôn. 


Nhưng cái Nhơn này nó lại trái ngược (mâu thuẩn) với ẩn ý của họ: 
1. Nếu vị thầnấy tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai v.v...như 
cha mẹ sanh con; vậy cha mẹ"không toàn trí toàn năng", 


vì sanh ra có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, thì vị thần ấy 
cũng 


"không toàn trí toàn năng" vì tạo ra loài người 


mà có những kẻ oán trách lại vị Thần ấy, và giữa loài người, không 
biết bao nhiêu những điều bất bình đẳng. 


2. Cha mẹ sanh ra con, đến khi già phải chết "không phải thường 
còn"; vậy vị Thần ấyđã sanh ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải 
chết, "không thường còn". 


3. Cha mẹ sanh ra con, tất nhiên phải có ông, bà sanh lại cha mẹ, nên 
cha mẹ không phải 


^ 


"độc tôn". Vậy thì vị Thần ấy đã tạo ra loài người, thì vị thần ấy cũng 
phải có một vị thần lớn hơn sanh ra, nên vị thần ấy cũng không "độc 


An! 


tôn. 


Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi mâu thuẩn với ý hứa (ẩn ý) của danh 
từ sau là "người tạo ra". 


3. Hữu pháp tựtưởng tương vi Nhơn._ cái Nhơn mâu thuẩn với lời 
nói trắng (tự tướng) về danh từ trước của Tôn 


Tôn : Phải có một ông Vô hình, tạo ra Vũ trụ 
Như lập Nhơn :Vĩ Vũ trụ có trật tự ấy 
Đồng dụ: Nhưông Kiến trúc sư làm nhà. 


Cái Nhơn "Vì vũ trụ có trật tự" này, rất trái ngược với danh từ trước 
của Tôn là 


"Ông Vô hình". Đã Vô hình thì 


làm sao tạo ra Vũtru là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật 
hữu hình mới tạo ra vật hữu hình. Nhưông 


kiến trúc sư, vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được. 


4. Hữu pháp sai biệt tương vi nhơn._ Cái Nhơn trái ngược với ý hứa 
(ẩn ý) về danh từ 


trước của Tôn. 
Tôn : Phải có một đấng sanh ra vũ trụ 


Như lập Nhơn : Vì vũ trụ có thứ tự vậy. 


Đồng dụ:Như ông thợ làm nhà. 


Người lập lượng này, nếu nói trắng ra "Có một ông thần", thì sợ bên 
đối phương không công nhận, mà phải bị lỗi 


"Sở biệt bất thành", nên họ chỈ nói một cách hồn hàm là "Có một 
Đấng".song ẩn ý của họ 


muốn nói 


"Đấng ấy là một vị thần"; và họ cho vị Thần này có 3 đức tánh: 1. 
Thường còn, 2. Cao cả, 3. Sanh vạn vật. 

Nhưng Đấng ấyđã sanh ra ợ?c van vật, thì Đấng ấy tất nhiên cũng 
phải bị người khác lớn hơn sanh ra và chết; không phải cao cả và 
thườnhg còn. Cũng như ông thợ làm nhà. 


Vì cái Nhơn này, trái ngược với ần ý của danh từ trước, nên bị lỗi 
"tương vị". 


Ngoại nhơn có thểlập lượng bác lại rằng: 

Tôn: Đấng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết. 
Như lập Nhơn : Vì Đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy. 

Đồng dụ: Nhưông thợ làm nhà. 


14 lỗi về Tợ Nhơn, chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi 
về Tợ dụ. 


PHỤ BÀI ÔN HỌC 
(ÔN LẠI 14 LỖI VỀ TỢ NHƠN) 


Quí vị nên xét kỹ các lượng sau này, rồi chỉ ra: lỗi của Tôn, lỗi của 
Nhơn, và nói rõ tại sao Lượng thứiI 


Tôn: Nhơn loại quyết định có người tạo 
Nhơn : Vì có trí khôn và đủ cả mắt, tai v.v... 
Đồng dụ : Như con, phài có cha mẹ sanh ra. 
Lượng thứI 

Tôn: Gió thường còn 

Nhơn : Vì cóđộng vậy 

Đồng dụ : Như hưkhông 


DỊ dụ: Nhưsóng 


Lượng thứII 

Tôn: Phải có mộtĐấng sanh ra vũ trụ 
Nhơn : Vì vũ trụcó trật tự vậy 

Đồng dụ : Như ông Kiến trúc sư làm nhà 
Lượng thứIV 

Tôn: Phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ 
Nhơn : Vì vũ trụcó trật tự vậy 


Đồng dụ : Như ông thọ làm nhà. 


C. DỤ 
Phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận, để 
so sánh chúng minh với một vật khá mà bên đối phương kia chưa 
biết, hoặc chưa công nhận thì gọi là "Dụ'". 

Thí dụ khi lập cái "Tôn thường còn", thì phải lấy tất cả những vật 
"thường còn", làm Đồng dụ; trái lại, phải lấy tất cả những vật "vô 
thường" làm DỊ dụ. 

Về Tợ dụ có 10, chia làm 2 loại: 

I. TỢ ĐỔNG DỤCÓ 5: 


1. năng lập pháp bất thành, Phàm cái nhơn là để thành lập cái Tôn, 
nên cái Nhơn là 


2A Ý 2x1 


"năng lập pháp" còn cái Tôn là "Sở lập pháp". Gái Dụ này trái ngược 
Nhơn, nên bị lỗi "bất thành" 


Như lập 
Tôn: Con ngựa hay chạy 
Nhơn : Vì có bốn vó 


Đồng dụ : Như con rắn hổ ngựa 


Cái Dụ này hiệp với Tôn (chạy hay), ttrái với Nhơn (thiếu chân) 2. Sở 
lập pháp bất thành._ Nhơn là Năng lập mà Tôn là Sở lập (bị lập). Cái 
dụ này trái ngược với Tôn, nên cũng bị lỗi "bất thành". 

Như lập 

Tôn: Người ta không bay được. 

Nhơn : Vì thiếu hai cánh 

Đồng dụ : Như mây (không cánh, bay dược) 


Cái Dụ này hiệp với Nhơn (thiếu cánh) và trái ngược với Tôn và 
Nhơn. Bởi lấy Dị dụ làm Đồng dụ, nên bilỗi "bất thành". 


Như lập 

Tôn : Tiếng thường còn 
Nhơn : Vì tai nghe vậy 
Đồng dụ : Như bàn, ghế. 


Bàn, ghế"vô thường" nên trái với Tôn, và "tai không nghe được", nên 
trái với Nhơn. 


4. Vô hiệp._ Cái Dụ này không có lời phối hiệp để kết thúc lại cho dễ 
hiểu. 

Như lập 

Tôn : Người ta phải chết 

Nhơn : Vì có sanh vậy 

Đồng dụ : Như chim v.v... 

Đáng lẽ phải nói lời phối hiệp để kết thúc lài như vầy: "Người ta có 
sanh (Nhơn) phải có chết (Tôn). Phàm vật gì có sanh (Nhơn) phải có 
chết (Tôn), như chim v.v..."thời người ta mới dễ hiểu. Cái này chỉ nói 
tắt rằng "như chim"; làm cho người ta không hiểu: Như chim có hai 


cánh, hay là như chim có mỏ?nên bị lỗi "vô hiệp". 


5. Đảo hiệp._ Lời thí dụ, kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết 
thúc phối hiệp thì phải nói cái nhơn trước rồi nói cái Tôn sau. 


Như lập 
Tôn : Người ta phải chết 
Nhơn : Vì có sanh vậy 


Đồng dụ : Phàm vật gì có sanh (Nhơn) thì phải có chết (Tôn)như 
chim v.v... 


Nay kết thúc lại trái ngược, nghĩa là: Phối hiệp Tôn trước rồi nhơn 
sau. 


Như lập 


Tôn : Người ta phải chết 


Nhơn : Vì có sanh vậy 
Đồng dụ : Phàm có chết (Tôn) phải có sanh (Nhơn) như chim v.v... 


Bởi vì nói "có sanh phải có chết" thì ai cũng thấy; còn nói "có chết 
phải có sanh", người ta khó nhận. 


IIL TỢ DỊ DỤ CÓ 5: 


Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, ne6n phải hoàn toàn trái 
ngược với Tôn và Nhơn. 


1. Sở lập pháp bất khiển._ Cái Dị dụ này không trái với Tôn 

Như lập 

Tôn : Tiếng nói thường còn 

Nhơn : Vì vô hình vậy 

Đồng dụ : Như hưkhông 

Dị dụ: như vi trần (vi trần hữu hình và thường còn) 

vi trần có hình chất màlại thường còn. Nếu lấy vi trần làm Dị dụ, thì 
chỉ trái với Nhơn (vô hình) mà không trái với Tôn (thường) nên bị 
lỗi. 

2. Năng lập pháp bất khiển._ cái Dị dụ này không trái với Nhơn 


Như lập 


Tôn : Tiếng nói thường còn 

Nhơn : Vì vô hình vậy 

Đồng dụ : Như hưkhông 

DỊ dụ: như điện chớp (vô hình, không thường). 


Lấy điện chớp làm Dị dụ, thì chỉ trái với "Tôn thường còn", mà không 
trái với 


"Nhơn vô hình", nên bị lỗi. 


3. Câu bất khiển, cái Dị dụ không trái với Tôn và Nhơn. Lỗi này vì 
lấy Đồng dụ làm Djdụ. 


Như lập 
Tôn : Người phải chết 


Nhơn: Vì có sanh vậy 


Đồng dụ : Như cổcây 
DỊ dụ: như loài vật 


Phàm Dị dụ là phải trái với Tôn và Nhơn. Nay dùng cái Dị dụ này 
không trái với Tôn và Nhơn nên bịlỗi. 


4. Bất ly. Dịdụ không có lời kết thúc để ly biệt Tôn và Nhơn 

Như lập 

Tôn : Tiếng nói thường còn 

Nhơn : Vì không hình chất 

Đồng dụ : Những gì vô hình đều thường còn, như hư không 

Dị dụ: như bàn ghế 

Về Dị dụ, đáng lẽ cũng phải có lời phối hiệp kết thúc để ly biệt Tôn 
và Nhơn như vậy: 


"Phàm những gì vô thường, thì đều có hình chất, như bàn ghế". Nay 
chỉ nói tắt rằng: 


"Như bàn ghế" Làm cho người 
ta không hiểu: Nhưbàn ghế có bốn chân? Hay như bàn ghế có mặt? 


Phải lưu ý: Về Đồng dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc, thì gọi là 
"Vô hiệp"; còn bên Dị dụ, nếu thiếu lời phối hiệp 


để kết thúc, thì gọi là "bất ly". 


5. Đảo lỳ._ Lời kết thúc của Dị dụ, để ly biệt Tôn và Nhơn, lại phối 
hiệp mốt cách trái ngược. 


Như lập 

Tôn : Tiếng thường còn 
Nhơn : Vì vô chất ngại 
Đồng dụ : Như hưkhông 


Dị dụ: những gì có chất ngại (Nhơn) đều vô thường (tôn) như bình, 
bàn v.v... 


Phàm lời phối hiệp để kết thúc của Dị dụ là phải nói Tôn trước rồi 
Nhơn sau, mới thuận. 


Như nói: "Những gì vô thường (Tôn) thì đều có chất ngại (Nhơn) như 
bình, bàn v.v... 


"Nay phối hiệp ngược lại Nhơn trước Tôn sau, nên bị lỗi "Đảo ly". 
Lưu ý:_ về Đồng dụ, khi kết thúc, phải nói Nhơn trước rồi nói Tôn 
sau. Nếu trái lại thì bjlỗi 


"Đảo hiệp". Về Dị dụ, khi kết thúc, phải nói Tôn trước rồi nói Nhơn 
sau. Nếu trái lại thì bị lỗi 


"Đảo ly". 10 lỗi về Tợ Dụ đã giải thích rồi. 


PHỤ BÀI HỌC ÔN 


Quý vị nên xét kỹ các lượng sau này: Tôn thuộc về lỗi gì? Nhơn thuộc 
về lỗi gì? Và Dụ thuộc về lỗi gì? 


Lượng thứi 

Tôn : Người ta phài chết 

Nhơn : Vì có sanh vậy 

Đồng dụ : Phàm có chết phải có sanh, như chim 
Dị dụ: Phàm không sanh thì không chết, như hư không 
Lượng thứI 

Tôn : Tiếng nói thường còn 

Nhơn : Vì vô hình vậy 

Đồng dụ : Nhưhư không 

Dị dụ: như vi trần 

Lượng thứII 

Tôn : Tiếng nói thường còn 

Nhơn : Vì tai nghe vậy 

Đồng dụ : Nhưhư không 


DỊ dụ: như điện chớp 


Lượng thứIV 

Tôn : Người ta phải chết 

Nhơn : Vì có sanh vậy 

Đồng dụ : Nhưcỗ cây 

Dị dụ: như loài vật. Hoặc lập nhiều lượng khác 

LỢI ÍCH HỌC NHƠN MINH LUẬN 

Trong các Kinhđiển Đại thừa, phần nhiếu Phật dạy các đệ tử phải 
biết Ngũ minh (1. Nội minh, 2. Nhơn minh, v.v...) thời việc hoá đạo 
mới được nhiều lợi ích. Trong Ngũminh, Nhơn minh là một. 


Nhờ biết Nhơn minh nên lời nói ít lỗi, luận lý vững vàng, có thể 


thuyết phục được các tà thuyết đem về 

chánh đạo. 

Nhờ biết Nhơnminh, mới học nổi được các bộ luận trong Phật giáo. 
Vì trong các bộ luậnấy phần nhiều dùng nhơn minh để lập Chánh lý 


và phá các tà thuyết. 


Tóm lại, Nhơn minh là một môm Luận lý học, vừa lợi ích cho mình 
và lợi ích cho người. 


Sa môn THÍCH THIỆN HOA 

Sửa lại và viết xong mùa thu năm Mậu tuất (1958) 
Chùa PHẬT QUANG (Trà Ôn) 

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


htip://www.thuvienhoasen.0org 


